TỰ LỰC VÀ THA LỰC 
TRONG 
PHẬT GIÁO 





TỰ LỰC VÀ THA LỰC TRONG PHẬT GIÁO 
NGUYÊN MINH TIẾN 


Bản quyền thuộc về tác giả và Nhà xuất bản Liên Phật Hội 
(United Buddhist Publisher). 


Copyright © 2017 by Nguyen Minh Tien 
ISBN-13: 978-1722157357 
ISBN-10: 1722157356 


© All rights reserved. No part of this book may be 
reproduced by any means without prior written permission 
from the publisher. 


NGUYÊN MINH TIẾN 


TỰ LỰC R THR LỰC 
TRŨNG PHẬT GIÁO 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 
UNITED BUDDHIST PUBLISHER 


Dấn nhập 


đ⁄27 lực và tha lực là những khái 
niệm được đề cập rất nhiều 


trong Phật giáo. Hai khái niệm này bao trùm 
mọi tiến trình tu tập của một cá nhân và cũng 
quyết định pháp môn tu tập mà người ấy chọn. 
Nhìn một cách khái quát, có vẻ như các pháp 
môn trong Phật giáo thường nghiêng về một 
trong hai khuynh hướng, hoặc nhấn mạnh vào 
tự lực, hoặc nhấn mạnh vào tha lực. Tuy nhiên, 
ở mức độ thực hành giáo pháp một cách sâu xa 
hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cả hai khuynh 
hướng này đều đồng thời hiện hữu trong mọi tiến 
trình tu tập của người Phật tử. 


Dù vậy, trên bình diện lý thuyết thì để có thể 
thực sự nhận ra sự song song tổn tại của tự lực 
và tha lực, trước tiên chúng ta cần nhận hiểu rõ 
ý nghĩa của hai khái niệm này trong Phật giáo, 
cũng như thấy được các mối tương quan giữa 
chúng trong mọi tiến trình tu tập. 


Gần đây chúng tôi nhận thấy xuất hiện khá 
nhiều khuynh hướng tranh luận xoay quanh vấn 
đề tự lực và tha lực, phần lớn đều xuất phát từ sự 
nhận hiểu về chúng như những khái niệm loại 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





trừ lẫn nhau. Nhận thức như thế hoàn toàn trái 
ngược với những lời dạy trong Kinh điển, đồng 
thời mỗi chúng ta cũng có thể nhận rõ được tính 
chất bất hợp lý đó bằng vào sự phân tích cũng 
như quán chiếu các kinh nghiệm cá nhân. 


Tuy nhiên, chính nhận thức sai lầm phổ biến 
này đã và đang dẫn đến nhiều sự hoài nghi về 
Kinh điển, do không nhận hiểu theo đúng tỉnh 
thần “như thị mà đức Thế Tôn truyền dạy. Một 
khi tiếp cận với Kinh điển qua lớp kính màu 
thiên kiến, dù là một hành giả nhiệt tình với đạo 
pháp cũng có thể dễ dàng nhận hiểu và diễn giải 
sai lệch ý nghĩa của giáo pháp. Hệ quả tai hại 
của điều này là có thể khiến cho một số Phật tử 
sơ cơ rơi vào chỗ hoang mang vì nhận hiểu sai 
lệch, thậm chí là mâu thuẫn với Kinh điển. Và ở 
mức độ nguy hiểm hơn, có thể khiến cho những 
Phật tử có nhận thức sai lầm như thế sẽ đi vào 
con đường tu tập chệch hướng. 


Các tông phái Phật giáo khác nhau tuy có 
thể chọn những phương tiện hành trì khác nhau, 
nhưng tất cả đều đồng ý với nhau rằng, việc xác 
lập một con đường tu tập đúng hướng nhất thiết 
phải dựa trên nền tảng những lời dạy từ Kinh 
điển. Vì thế, trong sách này chúng tôi sẽ cố gắng 
sử dụng các trích dẫn trực tiếp từ Kinh điển để 
chỉ ra những điểm lệch lạc trong cách nhận thức 
vừa nêu trên. Các phần kinh văn trích dẫn trong 
sách này nếu không ghi rõ người Việt dịch thì xin 


6 


Dẫn nhập 





quý độc giả ngầm hiểu rằng đó là bản Việt dịch 
của chúng tôi. 

Cho dù chắc chắn khó tránh được sai sót cũng 
như những cách nhận hiểu mang tính chủ quan, 
nhưng người viết sẽ cố gắng đến mức tối đa để 
hạn chế điều đó. Mặt khác, vì trình độ nhận thức 
của người viết là có giới hạn, trong khi vấn đề 
nêu ra lại quá lớn lao, nên những bất cập cũng 
là điều không sao tránh khỏi. Chúng tôi chỉ hy 
vọng qua những gì trình bày trong sách này có 
thể nêu lên được một vấn đề có tầm quan trọng 
trong sự tu tập của người Phật tử, để từ đó sẽ có 
thêm những luận giải xác đáng hơn từ các bậc 
cao minh, giúp người đọc có thể nhận hiểu được 
vấn đề quan trọng này theo đúng Chánh pháp, 
và nhờ đó có thể tu tập một cách hiệu quả hơn. 


Các chương sách sau đây sẽ lần lượt đề cập 
đến những vấn đề nền tảng liên quan đến tự lực, 
tha lực và sự hiện hữu của chúng trong cuộc sống 
thực tế, cũng như trong tiến trình tu tập của mỗi 
cá nhân. Tất nhiên, điều quan trọng cuối cùng 
vẫn là phải bàn đến việc vận dụng những hiểu 
biết đó như thế nào vào sự tu tập của chính bản 
thân mỗi người. Bởi nếu không có sự lợi ích thiết 
thực này thì mọi tri thức lý luận đều chỉ là phù 
phiếm vô bổ mà thôi. 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





CHƯƠNG I 


Vai trò của tự lực và tha lực 
trong sự tu tậP 


Š mặt từ ngữ, tự lực và tha lực 

đều là những từ có gốc Hán-Việt. 
Chữ lực (2) được dùng để chỉ sức lực, năng lực, 
hay nói một cách khái quát hơn là khả năng gây 
ra ảnh hưởng, tác động đến một đối tượng nào 
đó. Tự lực ( 2) là chỉ việc sử dụng năng lực, 
khả năng của chính bản thân mình nhằm tạo 
ra một ảnh hưởng, tác động chuyển biến đến 
tự thân và môi trường. Tha lực (42) chỉ cho 
những năng lực, khả năng có được từ bên ngoài 
nhưng có thể gây ảnh hưởng, tác động chuyển 
biến theo cách nào đó đến đối tượng tiếp nhận. 
Khi chúng ta đẩy một cái ghế dịch chuyển trên 
sàn nhà, chúng ta tạo ra một tha lực đối với cái 
ghế và cái ghế là đối tượng tiếp nhận. Vì thế, tự 
lực có hàm nghĩa thiên về sự chủ động, tự tạo ra 
chuyển biến, trong khi tha lực hàm nghĩa có sự 
tiếp nhận một nguồn lực từ bên ngoài để tạo ra 
sự chuyển biến theo hướng mong muốn của đối 
tượng tiếp nhận. 


Trong Phật giáo có một câu thường được 
xem là lời dạy của đức Phật: “Hãy tự mình thắp 
đuốc lên mà đi.” Đây là một lời dạy tiêu biểu cho 


9 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





sự khuyến khích tự lực. Người Phật tử hiểu lời 
khuyên dạy này theo ý nghĩa phải tự mình nỗ 
lực tu tập, tự hoàn thiện chính mình. Chúng tôi 
chưa tìm thấy nguyên văn câu này trong Kinh 
điển, nên có lẽ người đời sau đã viết lại ý nghĩa 
lời Phật dạy theo ngôn ngữ hình tượng, hiện đại 
hơn, không giống như ngôn ngữ thường dùng 
trong các kinh văn Nam truyền cũng như Bắc 
truyền. Tuy nhiên, cùng một ý nghĩa tương tự với 
những cách diễn đạt khác có thể tìm thấy trong 
rất nhiều Kinh điển, chẳng hạn như câu sau đây 
trong kinh Đại Bát Niết-bàn (Hậu phần): 


“Sau khi ta nhập Niết-bàn, đại chúng các 
người phải rộng tu các pháp môn, sóm thoát ra 
ngoài ba cõi, không được trì trệ lười nhác, buông 
thả phóng túng để tâm tán loạn.” 1 


Trước giờ phút nhập Niết-bàn, đức Phật hối 
thúc các vị thánh chúng đương thời - là những vị 
phần lớn đã nhiều năm theo ngài tu tập - phải nỗ 
lực đạt đến sự giải thoát rốt ráo ra ngoài ba cõi, 
tức là chấm dứt vòng luân hồi sinh tử. Nhưng 
ngài không nhắc đến bất kỳ một yếu tố nương 
dựa nào khác ngoài sự tinh tấn, nỗ lực của tự 
thân. Một nơi khác trong kinh Đại Bát Niết-bàn 


lại ;ÿ # 14x? k ÄIẾ/R12111£th <7. 27L 6# 21k. 
(Ngã niết bàn hậu, nhữ đẳng đại chúng ưng quảng tu hành, 
tảo xuất tam hữu, vật phục giải đãi, tán tâm, phóng dật. - Đại 
Chánh tạng, Tập 12, kinh số 377, trang 904, tờ a, dòng thứ 
28, 29 và tờ b, dòng thứ nhất). 


10 


Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập 





thuộc hệ thống Kinh điển Nam truyền, đức Phật 
dạy: 


“Này các tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các 
ngươi: Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tĩnh 
tấn, chớ có phóng dật.” 


Xin có một lưu ý nhỏ, bản Hán văn trong 
Đại Chánh tạng dùng hai chữ phóng dật (2135), 
chúng tôi đã Việt dịch là “buông thả phóng túng”. 
Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu 
từ kinh văn Pali lại dùng đúng chữ “phóng dật” 
này. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự tương 
đồng về ý nghĩa của hai bản kinh văn Bắc truyền 
và Nam truyền. Và từ nội dung tương đồng đó, 
chúng ta có thể khẳng định việc đức Phật luôn 
hết sức nhấn mạnh vào nỗ lực tự thân của mỗi 
người trong tiến trình tu tập hướng đến sự giải 
thoát. 


Như vậy, tự lực trong tu tập có thể hiểu là 
tự mình nỗ lực thực hành theo lời Phật dạy, cụ 
thể hơn là tu tập theo một pháp môn nào đó, 
nhằm tạo ra tác động, ảnh hưởng, làm chuyển 
hóa chính bản thân mình theo hướng ngày càng 
hoàn thiện hơn, và mục tiêu cuối cùng là đạt đến 
sự giải thoát rốt ráo. Sự tu tập đúng hướng sẽ 
mang lại cho chúng ta những lợi lạc an vu1 ngay 
trong đời sống hằng ngày, nên cho dù chưa đạt 


1 Kinh Đại Bát Niết-bàn, Tụng phẩm thứ VI, đoạn thứ 7, bản 
Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


11 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





đến giải thoát rốt ráo thì những tác động tích cực 
của sự tu tập vẫn luôn được nhận biết một cách 
cụ thể, rõ rệt. 


Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng sự tu tập 
được thực hiện ngay trong cuộc sống này, với tất 
cả các yếu tố con người và hoàn cảnh liên quan 
đến đời sống quanh ta, nên những tác động, ảnh 
hưởng tạo ra được bằng vào sự nỗ lực tu tập 
cũng không thể là nguyên nhân duy nhất của 
sự chuyển hóa, mà nhất định còn phải xét đến 
những nhân duyên thuận nghịch, những bối 
cảnh cụ thể có ảnh hưởng đến sự tu tập. Trong 
kinh Đại Bát Niết-bàn, đức Phật dạy rằng: 


“Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh, 
do nhân duyên mà diệt.” 1 


Sự tu tập cũng như đời sống của mỗi chúng 
ta không ra ngoài “tất cả các pháp”, do đó cũng 
không ngoài sự chi phối tương tác của các nhân 
duyên. Điều này có thể thấy rõ qua các nhân 
duyên cụ thể như được gặp Phật pháp, được nghe 
giảng giải, có điều kiện tu tập... đều là những 
thuận duyên. Nếu không có những thuận duyên 
liên quan, dù một người thông minh tài trí cũng 
không thể biết đến Phật pháp để tu tập, và do 
đó không có căn bản để hướng đến sự giải thoát. 
Ngay cả việc được sinh ra làm người cũng là một 
1! —3‡#;+ BH #44 + BJ4#jXö3,. (Nhất thiết chư pháp nhân 

duyên cố sinh, nhân duyên cố diệt. - Đại Chánh tạng, Tập 
12, kinh số 374, trang 531, tờ b, dòng thứ nhất.) 


12 


Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập 





nhân duyên quan trọng, vẫn thường được nhắc 
đến trong nhiều kinh luận. Trong kinh Đại Bát 
Nê-hoàn, đức Phật nêu các yếu tố nhân duyên 
cho sự tu tập: 


“Thân người khó được lại sẽ qua ởi, có được 
lòng tin lại càng khó hơn, cũng giống như con 


2? { 


rùa mù chui vào cây bộng. 


Ở đây sử dụng một hình ảnh ví dụ thường 
gặp trong nhiều Kinh điển khác. Đó là một con 
rùa mù sống giữa biển, 100 năm mới nổi lên một 
lần, lại có một khúc cây bộng, 100 năm mới trôi 
ngang qua chỗ con rùa một lần. Như vậy, khả 
năng để con rùa mù nổi lên đúng lúc gặp bộng 
cây và chui được vào đó là rất khó xảy ra. Đức 
Phật dạy rằng, được sinh ra làm người, gặp Phật 
pháp và phát khởi lòng tin để tu tập, cũng là 
điều rất khó xảy ra như thế. 


Và những điều khó xảy ra như thế, tất nhiên 
cần phải hết sức trân trọng và tận dụng sao cho có 
được những kết quả tốt nhất, bởi một khi mất đi 
thì chúng ta thật không dễ gì tìm lại được lần nữa. 


Đến đây, chúng ta có thể có được một nhận 

xét chung từ những điều nêu trên. Nỗ lực tự thân 
trong sự tu tập là điều quan trọng không thể 
! A4 93#‡x4/ã181%⁄. RÄ1š» 78L jLÉt, Tản B Ấ6A1R;Ÿ k 
3L s (Nhân thân nan đắc hựu phục quá thị, cụ túc tín tâm 
diệc phục thậm nan, do như manh quy trực phù mộc khổng. 
- Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 376, trang 858, tờ c, dòng 
thứ 23, 24.) 


15 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





thiếu, nhưng ngoài yếu tố nỗ lực tự thân, chúng 
ta cũng không thể phủ nhận tính thiết yếu của 
rất nhiều nhân duyên có thể tác động đến sự tu 
tập. Vận dụng tốt các yếu tố ngoại duyên trong 
sự tu tập chính là nền tảng để hình thành nhiều 
phương tiện, pháp môn tu tập trong Phật pháp. 
Hầu hết các tông phái Phật giáo đều có sử dụng 
các pháp khí, ảnh tượng, hương đèn... để làm 
phương tiện hỗ trợ cho sự tu tập. Người cư sĩ tại 
gia nếu có thể bài trí bàn thờ Phật trang nghiêm 
trong nhà thì sự tu tập chắc chắn sẽ được dễ 
dàng hơn rất nhiều. Đặc biệt đối với những người 
thực hành thiền quán thì một không gian thích 
hợp cho các buổi thiển tập là điều vô cùng quan 
trọng. Và bởi vì các yếu tố ngoại duyên này có 
thể tác động, ảnh hưởng đến sự tu tập của chúng 
ta, nên trong một chừng mực nào đó cũng có thể 
xem đó là những nguồn tha lực, cho dù chúng ta 
rất ít khi nhận hiểu về chúng theo cách như vậy. 


Mặt khác, giáo lý đạo Phật dạy về nhân quả 
như một nguyên lý vận hành tự nhiên, qua đó 
mọi hành vi tạo tác của chúng ta đều tạo thành 
những nghiệp quả nhất định và chính ta phải 
nhận lãnh chứ không a1 khác. Nghiệp lực này có 
tác dụng vượt qua không gian và thời gian, như 
trong Đại kinh Saccaka thuộc Trung bộ kinh, 
đức Phật dạy: 


“Như vậy Th với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh. Th biết 


14 


Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập 





rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ.” 


Như vậy, tuy nghiệp lực là do chính mỗi 
chúng sinh tự tạo, nhưng một khi nghiệp ấy đã 
khởi sinh tác dụng, như hoa đã kết thành quả, 
“người hạ liệt, kế cao sang...”, thì chúng sinh phải 
nhận lãnh tác động của nó không khác gì một lực 
tác động từ bên ngoài. Có thể hình dung như khi 
ta ném mạnh một quả bóng vào bức tường trước 
mặt, quả bóng nảy ngược vào người ta. Lực ném 
bóng là do ta tạo ra, nhưng phản lực của nó cũng 
tác động đến ta không khác gì được ném ra bởi 
một người khác. 


Chính vì vậy mà Kinh điển thường đề cập 
đến Tám nan xứ (23ÈJš), tức là tám điều kiện 
khó tu tập Phật pháp, bao gồm việc sinh vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sinh về những vùng 
hẻo lánh kém văn minh, hoặc không có đủ các 
giác quan, hoặc sinh về cõi trời Trường thọ, hoặc 
không được gặp Phật pháp. Việc sinh vào Tám 
nan xứ là do nghiệp lực của chính ta, nhưng khi 
kết quả đã thành, ta đã rơi vào những hoàn cảnh 
đó, thì tác động xấu của chúng là điều ta phải 
gánh chịu, không thể tránh được. Nếu ta sinh 
ra quá ư nghèo khổ, hoặc sinh vào một gia đình 
không tin Phật pháp, hoặc gặp những người bạn 
: Trung bộ kinh, Đại kinh Saccaka, bản dịch của Hòa thượng 

Thích Minh Châu. 


lỗ 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





xấu ngăn trở sự tu tập... đó cũng đều là những 
nghịch duyên, những tác động xấu. 


Tóm lại, nỗ lực tự thân là điều quan trọng 
trước nhất trong sự tu tập, nhưng cũng giống 
như tất cả những sự việc khác trong thế gian 
này, kết quả tu tập của chúng ta vẫn phải phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố liên quan khác, và do đó 
mà không thể phủ nhận tha lực. 


Còn có những hình thức tha lực khác nữa tác 
động vào sự tu tập của chúng ta. Một người bạn 
đồng tu có thể giúp ích rất nhiều qua những chia 
sẻ kinh nghiệm hoặc giúp đỡ hỗ trợ. Sự quan tâm 
dẫn dắt của một bậc thầy là chỗ dựa vững chắc 
cho sự tu tập của chúng ta. Tất cả những tác 
động, ảnh hưởng đó đều là những nguồn tha lực 
được người khác hoan hỷ đưa ra và chúng ta cũng 
hoan hỷ tiếp nhận. Nếu chúng ta không sẵn lòng 
tiếp nhận, người bạn đồng tu sẽ không giúp được 
gì nhiều. VỊ thầy cũng sẽ không giúp gì được nếu 
người đệ tử không đủ niềm tin và không sẵn lòng 
tiếp nhận sự khuyên bảo, chỉ dạy từ vị ấy. 

Tuy nhiên, tha lực được đề cập trong Kinh 
điển còn là những khái niệm trừu tượng hơn, 
chẳng hạn như nguyện lực của chư Phật và Bồ 
Tát. Phẩm Phổ môn trong kinh Pháp Hoa là một 
điển hình rõ nét nhất về tha lực. Hầu hết người 
Phật tử đều đã từng tụng đọc phẩm Phổ môn 
và rất nhiều người thuộc lòng đến từng câu chữ 
trong đó. Đoạn đầu phẩm kinh này chép rằng: 


16 


Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập 





“Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý: Thiện nam tử! 
Nếu có vô số trăm ngàn vạn ức chúng sinh đang 
chịu đựng các điều khổ não, hết lòng xưng danh 
hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. ngài liền tức thời 
lắng nghe theo âm thanh đó mà giải thoát cho 
hết thảy. Nếu có người trì nệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm, ví như có nhảy vào lửa dữ, lửa 
cũng không thiêu đốt được. Đó là do sức oa1 thần 
của Bồ Tát mà được như vậy.” 1 


Ở đây tha lực của Bê Tát Quán Thế Âm được 
nêu rõ, nhưng điều đáng chú ý là tha lực này 
chỉ phát sinh khi có người “hết lòng xưng danh 
hiệu Bồ Tát”. Nói cách khác, tha lực phát sinh 
như một phản ứng kết nối giữa một bên là lòng 
từ bi, nguyện lực, sức oai thần của Bồ Tát và 
một bên là tâm chân thành cầu khẩn của chúng 
sinh. Thiếu một trong hai điều này sẽ không có 
sự phát sinh tha lực. 


Tương tự như vậy, chúng ta thấy Kinh điển 
còn đề cập đến nhiều tha lực khác như nguyện 


1 b+ 3#: šÝ5 7! *3#Z&ˆ&e#1ñ{†ð5iÈ#4t4#*# 
H§, MZ#Atr-j li. vi 5. #WM—-j #bHpHƑÿRLILäẩ 
lÈ, Wi†fftHĐt.. H332 ÿUt-j #l 5: 4U AKKk›: X 
#kl4. tụ #ñl dj3È 24. (Phật cáo Vô Tận Ý Bồ Tát: 
Thiện nam tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng 
sinh thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm 
xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh, 
giai đắc giải thoát. Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ Tát 
danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, do thị Bồ 
Tát oai thần lực cố. - Đại Chánh tạng, Tập 9, kinh số 262, 
trang 56, tờ c, dòng thứ 5 — 10.) 


17 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





lực của đức Phật Dược Sư (Kinh Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật), nguyện lực của đức Phật 
A-di-đà (Kinh A-di-đà), nguyện lực của Bồ Tát 
Địa Tạng (kinh Địa Tạng)... và rất nhiều vị Phật, 
Bồ Tát khác. Hơn thế nữa, trong các chuyện tiền 
thân (Jataka) thuộc Kinh tạng Nam truyền, 
chúng ta cũng tìm thấy rất nhiều câu chuyện nói 
về nguyện lực của đức Phật Thích-ca khi ngài 
còn tu hạnh Bồ Tát. 


Việc tin nhận những nguồn tha lực như thế 
hoàn toàn không thể dựa vào tri thức lý luận 
thông thường, bởi sự phát sinh cũng như tác 
động của những tha lực ấy không thể được chứng 
minh cụ thể theo cách như ta có thể làm với các 
quy tắc vật lý hay toán học. Tuy nhiên, ta vẫn có 
thể nhận biết những nguồn tha lực ấy như những 
năng lực có thật, và ảnh hưởng của những năng 
lực ấy đối với chúng ta, trong sự tu tập nói riêng 
hay trong cuộc sống nói chung, cũng là thật có. 
Những năng lực như thế tuy vô hình và không 
thể giải thích bằng kiến thức khoa học của nhân 
loại hiện nay, nhưng đối với những người trong 
cuộc thì sự hiện hữu của những năng lực ấy lại 
hết sức cụ thể và không cần giải thích. 


Trong thực tế, có rất nhiều ảnh hưởng, tác 
động thực sự hiện hữu trong vũ trụ này nhưng 
tri thức khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích 
được. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là 
những sức mạnh hay ảnh hưởng này không tác 


18 


Vai trò của tự lực và tha lực trong sự tu tập 





động đến đời sống của chúng ta. Ngược lại, trong 
rất nhiều trường hợp, chính những tác động vô 
hình và không giải thích được này lại có thể tạo 
ra những ảnh hưởng chuyển biến cũng ở mức độ 
không thể giải thích được bằng những lý luận 
thông thường. Vì thế, nếu muốn nhận thức về 
các hiện tượng này một cách đúng thật, chúng ta 
nhất thiết phải quan sát và phân tích một cách 
khách quan dựa vào những gì thực sự diễn ra 
trong thực tế, thay vì cố chấp vào những định 
kiến, những quy luật hay nguyên lý vật chất vốn 
còn nhiều hạn chế. 


Nguyên lý nhân quả cũng là điều không thể 
chứng minh bằng kiến thức khoa học, bởi mối 
liên hệ nhân quả bao giờ cũng có sự cách biệt 
về thời gian và không gian. Mặc dù vậy, những 
lời Phật dạy về nhân quả trải qua hơn 2ð thế 
kỷ đã khẳng định tính đúng đắn đến mức không 
thể hoài nghi. Kinh nghiệm sống của dân gian từ 
bao đời cũng đã thừa nhận việc “ở hiển gặp lành, 
g1eo gió gặt bão ”như một nguyên lý hoàn toàn tự 
nhiên và xác thực, không có gì phải nghĩ ngờ hay 
bàn cãi. Hơn thế nữa, những câu chuyện có thật 
về nhân quả báo ứng được thu thập và truyền 
lại qua nhiều thế hệ cũng là những bằng chứng 
không thể phủ nhận. 


Tương tự như thế, chúng ta cũng từng được 
nghe không ít những câu chuyện có thật về sự 
linh ứng của chư Phật, Bồ Tát khi các ngài đáp 


19 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





lại sự cầu nguyện chân thành tha thiết của 
chúng sinh. Gần đây, trang Thư viện Hoa Sen có 
đăng một bài viết của thầy Phổ Giác, trong đó kể 
chuyện về vị Hòa thượng là sư phụ của Thượng 
tọa Thích Nhật Từ như sau: 


“Sư phụ của thầy [Thích Nhật Từ] là một Hòa 
thượng bị khuyết tật nói ngọng, nói đót từ khi 
còn nhỏ. Ngài chỉ một lòng miên mật hành trì 
Pháp môn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
mà sau này hết nói ngọng, nói nghiệu và thuyết 
pháp trôi chảy như mây, như mưa.” 


Thật ra, có rất nhiều trường hợp linh ứng như 
vậy khi cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng 
tôi muốn dẫn ra trường hợp này vì hai lý do đủ 
để người đọc có thể tin cậy. Thứ nhất, thầy Phổ 
Giác là anh em ruột với thầy Nhật Từ, nên có thể 
xem như đang kể chuyện trong nhà, không phải 
nghe người khác đồn đại mà nói. Thứ hai, thầy 
là người xuất gia đã thọ Đại giới; người cư sĩ thọ 
trì Năm giới còn không nói dối, huống chi một 
bậc tỳ-kheo, nên sự việc nhất định phải có thật. 

Như vậy, tha lực từ chư Phật, Bồ Tát là thật 
có, theo Kinh điển có nói và cũng phù hợp với 
nhiều sự kiện có thật trong đời sống. Tuy vậy, 
vẫn còn có một số những trường hợp hoài nghi có 
thể cần được giải thích rõ hơn. 

1 Trích nguyên văn từ bài viết. Độc giả có thể xem trực tuyến 


bài viết ở đây: http://thuvienhoasen.org/a23996/thay-doi- 
van-menh. 


20 


CHƯƠNG II 


Tha lực phát sinh và có tác 
dụng như thể nào? 


ây là một câu hỏi khó, nếu 

x không muốn nói là vượt ngoài 

tầm nhận biết của tri thức chúng ta. Đối với 

người đã từng cảm nhận được và có đủ lòng tin, 

thì đây là một câu hỏi thừa, không cần phải đặt 

ra. Nhưng đối với những người chưa tin nhận 

thì có lẽ vẫn cần phải có thêm nhiều lập luận để 

thỏa mãn sự đòi hỏi của tri thức biện giải. 

Trong Đại kinh Saccaka vừa dẫn ở một phần 

trước, chúng ta cũng đọc thấy đoạn sau đây: 


“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng 
không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, 
dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, Th 
dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của 
chúng sinh. Th với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sinh. Th 
biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sinh làm những ác hạnh về thân, lời và 
ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi đữ, ác 


21 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sinh nào 
làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không 
phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến; những vị này sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy Th với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sinh.” 


Đây là đoạn kinh văn đức Phật mô tả về kinh 
nghiệm sau khi chứng ngộ của ngài. Với sự định 
tĩnh hoàn toàn, ngài đã quán sát và biết được 
về hành nghiệp của mỗi một chúng sinh, bao 
gồm cả những gì họ đã suy nghĩ, nói ra hay hành 
động. Nếu hình dung theo tri thức của chúng ta 
ngày nay, thì khi ấy đức Phật đang truy cập chi 
tiết vào cả một kho dữ liệu khổng lô không thể 
tưởng tượng nổi, bởi chúng ta đều biết là có vô số 
chúng sinh, và ngài đang nói đến tất cả, đến mỗi 
một chúng sinh riêng lẻ trong số lượng không thể 
tính đếm đó! Chỉ như vậy ngài mới có thể rõ biết 
về mối tương quan giữa nhân và quả trong dòng 
sinh tử tương tục của mỗi một chúng sinh. Thật 
là một điều ngoài sức tưởng tượng! 


Kinh văn Bắc truyền cũng cho ta một mô tả 
tương ứng. Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy như 
sau: 


' Trung bộ kinh, Đại kinh Saccaka (Mahäsaccaka sutta), bản 
dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


22 


Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào? 





“Tu-bồ-để! Ý ông nghĩ sao? Như trong một 
con sông Hằng có bao nhiêu cát, lại có số sông 
Hằng cũng nhiều như số cát ấy, lại có số cõi Phật 
nhiều như số cát trong tất cả những con sông 
Hằng đó, như vậy là nhiều chăng? 


“Bạch Thế Tôn, rất nhiều. 


“Phật bảo Tu-bồ-đề. Hết thảy chúng sinh 
trong số cõi Phật nhiều như vậy, nếu có bao 
nhiêu ý nghĩ trong tâm, Như Lai đều rõ biết.” 1 


Như thế, đức Phật không chỉ quán sát hành 
nghiệp của mỗi chúng sinh sau khi ngài chứng 
ngộ, mà năng lực của chư Phật Như Lai còn là 
rõ biết tất cả tâm niệm của từng chúng sinh mọi 
lúc mọi nơi. Những bộ óc duy lý chắc chắn không 
thể nào chấp nhận được một sự mô tả như thế. 
Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng với sự chứng 
ngộ toàn triệt của ngài, đức Phật đã được tôn 
xưng là bậc “Nhất Thiết Trí”, nghĩa là người rõ 
biết hết thảy mọi sự việc. Vì thế, sự mô tả đúng 
thật của ngài rõ ràng là về một trạng thái đã 
vượt ngoài mọi tri kiến, cảm nhận của người 
1 /3#‡# !3+É 2 TỊ ? Je— laÐIt†ðURIY, Tñink#ll?T, 
48T) #2 -L ok #9681) 6, tr #I 
ñọ+/A#‡£: f Đi BỊ, ĐH, #4 Ti®€n, 1hk& 
#ø . (Tu-bồ-để! Ư ý vân hà? Như nhất Hằng hà trung sở hữu 
sa, hữu như thị đẳng Hằng hà, thị chư Hằng hà sở hữu sa số 
Phật thế giới, như thị ninh vi đa phủ? Thậm đa, Thế Tôn! 
Phật cáo Tu-bồ-để: Nhĩ sở quốc độ trung, sở hữu chúng sinh, 
nhược can chủng tâm, Như Lai tất tri. - Đại Chánh tạng, Tập 
8, kinh số 235, trang 751, tờ b, dòng thứ 21 - 25.) 


à 


23 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





thường. Ta không thể đòi hỏi những mô tả đó 
lại hoàn toàn phù hợp với tri thức hạn hẹp của 
chúng ta, vốn chỉ là những kẻ còn đang trôi lăn 
trong vòng sinh tử và chỉ nhận biết được những 
gì thuộc phạm vĩ tri thức phân biệt lý luận. Niềm 
tin của người Phật tử đặt vào tri kiến giác ngộ 
của đức Phật hoàn toàn không do nơi tri thức 
biện giải, mà là dựa vào sự trải nghiệm thực tế 
khi chúng ta thực hành theo những lời dạy của 
ngài. Mỗi người Phật tử khi đến với đạo Phật, 
làm đúng theo lời Phật dạy thì mỗi ngày đều 
có thể cảm nhận được sự thay đổi, chuyển biến 
tích cực hơn trong cuộc sống của mình, có thể 
sống thanh thản hơn, nhiều niềm vui và ít khổ 
đau hơn. Những điều đó là căn cứ vững chắc để 
chúng ta tin chắc rằng mình đã chọn đúng đường 
và tri kiến của đức Phật là hoàn toàn đúng thật, 
không thể nghi ngờ. 


Hãy xét như chỉ một câu “ưng vô sở trụ nhi 
sinh kỳ tâm” (JŠ #& %1 ‡Eứn + 3x3) trong kinh Kim 
Cang, quả thật đã là kim chỉ nam cho sự tu tập 
của biết bao thế hệ Phật tử. Tính siêu việt và 
đúng đắn, thiết thực của tư tưởng đó, thiết tưởng 
không cần phải bàn đến nữa. Vậy thì một sự mô 
tả như trên, cũng xuất phát từ bản kinh này, 
nhất định không thể là đối tượng hoài nghi của 
người Phật tử. 

Và trên cơ sở mô tả tương hợp giữa kinh văn 
Pali (Nam truyền) với kinh văn Sanskrit (Bắc 


24 


Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào? 





truyền), chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi tiếp 
theo để tìm hiểu sâu hơn vấn để. Vì sao đức Phật 
rõ biết tất cả tâm niệm của chúng sinh? 


Chắc chắn đó không thể là vì sự tò mò thông 
thường như hầu hết chúng ta, hay vì muốn 
chứng tỏ năng lực thần thông siêu việt. Những 
lý do đó đều không thể chấp nhận. Đối với bậc 
chứng ngộ đã tuyên bố “hết thảy những gì có 
hình tướng đều là hư vọng”' thì không lý do gì 
phải có sự quan tâm “muốn biết” những tâm 
niệm của chúng sinh. Như vậy, chỉ có thể giải 
thích theo hướng năng lực này là một điều hoàn 
toàn tự nhiên ở một bậc giác ngộ. Thiền tông 
thường mô tả về tâm thức giác ngộ như một tấm 
gương sáng, hoàn toàn tự nhiên phản chiếu đầy 
đủ, đúng thật và tức thời bất kỳ vật thể nào đặt 
trước nó. Tâm thức của chư Phật cũng thế, nhất 
định là hoàn toàn tự nhiên rõ biết tất cả những 
gì xảy ra trong tận cùng hư không, khắp cõi pháp 
giới, mà không hề có sự dụng tâm “muốn biết”. 

Câu hỏi tiếp theo có thể nảy sinh là, nếu vậy 
thì tâm Phật và chúng sinh là khác nhau hay 
đồng nhất? 

Nếu là khác nhau, thì tâm Phật là đối tượng 
nhận biết và vô số tâm chúng sinh đều là những 
đối tượng được nhận biết. Như thế không chấp 
1 Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” (Uðf 


2ï 38 1# z Jä 2 — Đại Chánh tạng, Tập 8, kinh số 235, trang 
749, tờ a, dòng 24). 


25 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





nhận được, vì đã có sự phân biệt như thế, tất 
nhiên phải có sự khởi tâm muốn biết làm cầu 
nối thì sự rõ biết mới xảy ra. Như đã nói trên, 
như thế không phù hợp với một bậc giác ngộ, vì 
không còn là “tự nhiên rõ biết” nữa. 


Nhưng nếu tâm Phật và tâm chúng sinh là 
đồng nhất, thì tại sao khi Phật đã giác ngộ, vô số 
chúng sinh vẫn tiếp tục mê lầm? 


Không đồng nhất, không khác biệt, vậy chúng 
ta phải hiểu như thế nào? Kinh Kim Cang nói: 


“Như Lai dạy rằng, các tâm đều là không 
phải tâm, nên gọi là tâm. Vì sao thế? Tu-bồ-để! 
Tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt. Tâm hiện tại 
chẳng thể nắm bắt. Tâm vị lai chẳng thể nắm 
bắt,” ' 


Như vậy, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ thật 
ra không có cái mà chúng ta đang gọi là “tâm”, 
nhưng trong sự tri nhận, định danh của ta lại 
có “tâm Phật”, “tâm chúng sinh” như những đối 
tượng khác biệt, và do đó mà dẫn đến sự mâu 
thuẫn không thể giải thích được về cảnh giới giác 
ngộ, khi thực sự không hề tồn tại sự phân biệt 
danh tự. 


Ì pÈjyð#vv, ý 3EA?, 66g. ĐVA3#fT ? /3cđR 
i8 k⁄¿ ®7Jđ{› ĐU“—» 7Jff› &#&JZñJf. (Như Lai 
thuyết chư tâm giai vi phi tâm thị danh vi tâm. Sở dĩ giả hà? 
Tu Bồ Để! Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả 
đắc, vị lai tâm bất khả đắc. - Đại Chánh tạng, Tập 8, kinh số 
235, trang 751, tờ b, dòng thứ 26 - 28.) 


26 


Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào? 





Đức Phật giải thích thêm, trong mỗi một cái 
“tâm” ta đang nhận thức đó, quá khứ của nó 
không nắm bắt được, hiện tại cũng không nắm 
bắt được, tương lai cũng không nắm bắt được. 
Vậy thì dựa vào đâu để ta bám chấp rằng có một 
tâm cho đến có vô số tâm? 


Vượt qua sự vướng mắc phân biệt này, tâm 
thức chư Phật nhất định là rỗng rang rộng lớn 
như hư không. Mà thật ra hư không cũng chỉ là 
một khái niệm “tối đa” ta đang có được để mô tả, 
hình dung, chứ vẫn chưa đúng về tâm Phật, kể 
cả “tâm chúng sinh” như ta đang nhận biết, bởi 
trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đức Phật đã dạy 
ngài A-nan: 


“Nên biết rằng mười phương hư không sinh 
khởi trong tâm ông, chẳng qua cũng chỉ như đám 
mây nhỏ điểm giữa bầu trời mênh mông, huống 
chỉ là các thế giới ở trong hư không đó.” ' 


Tâm ngài A-nan như vậy, tâm chúng ta cũng 
như vậy, tâm chư Phật cũng như vậy. Chính vì 
thế nên trong nhiều Kinh điển Đại thừa như 
Pháp Hoa, Đại Bát Niết-bàn... đức Phật dạy rằng 
“tất cả chúng sinh đều sẵn có tánh Phật”. Liệu 
chúng ta có thể nào hình dung được sự phân biệt 


Ax,....<--. . ....... Lẻ... ằ..c<a 
ÄỆ . (Đương tri hư không sinh nhữ tâm nội, do như phiến 
vân điểm thái thanh lý, huống chư thế giới tại hư không da. - 
Đại Chánh tạng, Tập 19, kinh số 945, trang 147, tờ b, dòng 
thứ 8 - 10.) 


27 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





giữa tâm Phật và vô số tâm chúng sinh khi mỗi 
một tâm lượng đều lớn rộng vô lượng vô biên như 
thế? Quả thật không thể! 


Vì thế, trong nhận thức đúng thật của bậc 
giác ngộ, hoàn toàn không còn ranh giới phân 
biệt giữa ta và người khác, giữa Phật và chúng 
sinh, nhưng trong nhận thức mê lầm của mỗi 
chúng sinh thì vẫn luôn hiện hữu một tâm, hai 
tâm... cho đến vô số tâm khác biệt. 


Cho nên, khi chúng ta suy ngẫm - dù chỉ là 
với tri thức hạn hẹp của phàm phu - về những 
điều như trên, thì sự tương thông cảm ứng giữa 
chư Phật, Bồ Tát với tất cả chúng sinh không còn 
là điều khó hiểu, khó tin nhận nữa. Vì chư Phật, 
Bồ Tát đã dứt sạch mê lầm, nên sự phát sinh 
tha lực từ các ngài là không giới hạn về không 
gian, thời gian. Bằng vào nguyện lực cứu khổ, 
Bồ Tát Quán Thế Âm có thể rõ biết và cảm thông 
với sự khổ đau của tất cả chúng sinh trong mười 
phương thế giới, nên sẵn sàng đáp ứng sự cầu 
nguyện chân thành của những chúng sinh đang 
khổ đau. Cũng vậy, bằng vào nguyện lực tiếp 
dẫn, đức Phật A-di-đà có thể rõ biết và sẵn sàng 
đáp ứng tâm nguyện mong cầu vãng sinh của tất 
cả chúng sinh trong mười phương thế giới... 


Tuy nhiên, sự phát sinh tha lực như thế chỉ 
là một chiều. Để có được tác dụng cứu khổ hay 
tiếp dẫn chúng sinh, cần phải có tâm chân thành 


28 


Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào? 





xuất phát từ chúng sinh. Như thế mới có sự kết 
nối, mới phát huy được tác dụng của tha lực. 
Và đây chính là lý do vì sao có vô số chúng sinh 
không được cứu khổ, không được tiếp dẫn, cho 
dù nguyện lực của chư Phật, Bồ Tát là vô lượng 
vô biên. Trong bài kệ Tán Phật được chư tăng 
tụng đọc mỗi ngày có câu: “Sự cảm ứng giao hòa 
trong đạo thể không thể nghĩ bàn.” Không thể 
nghĩ bàn, nhưng là thật có, bởi vậy mới ứng hiện 
thành những điều không thể nghĩ bàn nơi thế 
g1an này. 


Hòa thượng Tịnh Không rất nhiều lần nói về 
ý nghĩa “cảm ứng đạo giao” này. Gần đây tôi có 
nhân duyên chuyển dịch một số bài giảng kinh 
Hoa Nghiêm của Hòa thượng từ tiếng Hoa sang 
tiếng Việt và nhận thấy nhiều lần ngài lặp lại sự 
giảng giải về ý nghĩa này. Dưới đây là một đoạn 
tiêu biểu: 

“Vì sao có những lúc, có những chúng sinh 
dường như được Phật đặc biệt yêu thương bảo 
bọc, đặc biệt gia trì? Lại có những chúng sinh ở 
những nơi khác dường như không hề được Phật 
gia trì, được Phật hộ niệm, chúng sinh nơi ấy 
phải gánh chịu tai nạn? Thật ra, chư Phật đối 
vói hết thảy chúng sinh trong tận càng hư không 
pháp giới đều bình đẳng, chỉ vì mọi người chúng 
ta ở nơi đây có thể cảm nhận, tiếp thụ sự quan 
tâm ưu ái của Phật, có thể cảm nhận tiếp thụ 
1 Cảm ứng đạo giao nan tư nghị. (#/š:š 3 3È;#8.‡4) 


29 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





được sự gia trì của Phật. Đó là do chúng ta mở 
lòng đón nhận, Phật mới đem sự quan tâm ưu ái 
đó hướng đến chúng ta, chúng ta liền đón nhận, 
cho nên điều đó hết sức rõ ràng. Ở nơi khác, Phật 
cũng hướng đến như thế, chúng sinh nơi ấy lại 
cự tuyệt không đón nhận, nên sự quan tâm ưu 
ái đó, chúng sinh nơi ấy dường như hoàn toàn 
không cảm nhận được, ý nghĩa là như thế.” 


Ý nghĩa được Hòa thượng giảng giải ở đây 
hoàn toàn tương hợp với những gì chúng ta đang 
bàn đến. Tha lực của Bồ Tát Quán Thế Âm luôn 
hiện hữu, nhưng vô số chúng sinh không được 
cứu khổ vì họ không mở lòng đón nhận. Vị Hòa 
thượng bổn sư của thầy Nhật Từ đã mở lòng đón 
nhận, nhờ đó ông được cứu khổ, được thoát khỏi 
tật bệnh và có thể nói năng lưu loát. Chúng ta 
đọc lại những trường hợp linh ứng được ghi chép 
xưa nay, không thấy có bất kỳ trường hợp nào 
chúng sinh không tin nhận, không phát khởi 
tâm thành mà lại nhận được sự cảm ứng cứu 
khổ. Đúng như người xưa có câu: “Hữu thành tất 
ứng.” (Có lòng thành ắt có sự cảm ứng.) 


Mặt khác, sự tương ưng giữa tâm thức chúng 
sinh và tâm thức chư Phật, Bồ Tát cũng là yếu 


1 Giảng giải kinh Hoa Nghiêm, Tập 55 —- Hòa thượng Tịnh 
Không. Quý độc giả có thể xem bản Việt dịch hiện được 
chúng tôi lưu hành miễn phí tại đây: http://rongmotamhon. 
net/xem-sach_ Giang-giai-Kinh-Hoa-Nghiem_dddtqgqp_ 
show.html 


30 


Tha lực phát sinh và có tác dụng như thế nào? 





tố quyết định. Chỉ có tâm thành không thôi thì 
chưa đủ. Tâm thức chúng sinh phải có sự chuẩn 
bị thanh tịnh, phát khởi và nuôi dưỡng được 
những tố chất tương ưng với tâm thức giác ngộ 
của chư Phật, Bồ Tát ở một mức độ nào đó thì sự 
“cảm ứng đạo giao” mới có điều kiện để xảy ra. 

Thế nào là những tố chất tương ưng? Trong 
Kinh điển dạy rằng Bồ Tát Quán Thế Âm dùng 
tâm đại bi hướng đến tất cả chúng sinh để phát 
khởi đại nguyện cứu khổ ban vui. Nếu trong tâm 
chúng sinh không có những tố chất bi mẫn, vị 
tha, mà chỉ toàn những sự tham lam, ganh ghét, 
đố ky, thì rõ ràng dù có hướng đến Bồ Tát để 
khẩn cầu cũng không thể có sự tương ưng giữa 
hai tâm thức quá khác biệt như thế. Ngược lại, 
nếu trong lúc rơi vào hoàn cảnh khổ đau, ta có 
thể nhân đó mà hiểu được, cảm thông với sự khổ 
đau của những chúng sinh khác và khởi tâm 
thương xót, thì chính điều đó sẽ tạo ra được sự 
tương ưng phần nào với tâm đại từ đại bi của Bồ 
Tát Quán Thế Âm. Nhờ có sự tương ưng như thế, 
cộng thêm với lòng chí thành khẩn nguyện thì sự 
linh ứng mới có đủ điều kiện để xảy ra. 

Chính vì thế, người tu pháp môn Tịnh độ tuy 
một lòng niệm Phật cầu vãng sanh nhưng không 
thể quay lưng lãnh đạm với những khổ đau 
trong thế giới Ta-bà này. Giáo pháp Tịnh độ dạy 
rằng, hành giả nhất thiết phải tu tập hết thảy 
các pháp lành như điều kiện tất yếu để có thể 


j1 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





được vãng sanh. Phát khởi tâm Bồ-đề và tu tập 
các pháp lành là những nỗ lực nhằm tạo ra sự 
tương ưng với tâm nguyện của chư Phật. Và đó 
chính là điều kiện tiên quyết để người tu tập có 
thể tiếp nhận được tha lực từ đức Phật A-di-đà. 

Nói tóm lại, với lòng đại từ đại bi và nguyện 
lực vô lượng vô biên, chư Phật, Bồ Tát luôn hướng 
tâm cứu khổ cứu nạn đến tất cả chúng sinh mê 
lầm, nhưng mỗi chúng sinh muốn nhận được tha 
lực đó thì phải tự mình tin nhận, phát khởi lòng 
thành và biết nuôi dưỡng những tố chất thanh 
tịnh trong chính tâm thức mình. Nếu không có 
những điều kiện ấy thì tha lực của chư Phật, Bồ 
Tát dù luôn sẵn có cũng không thể phát sinh tác 
dụng. 


32 


CHƯƠNG 3 


Tha lực và các vấn đề 
cầu an, cầu siêu, lề sám 


(2: an, cầu siêu và lễ sám là 
những nghi thức đặc thù trong 


Phật giáo, và do đó rất cần phải hiểu đúng ý 
nghĩa của những nghi thức này theo lời Phật 
dạy. Nếu thực hành đúng, đây cũng có thể xem 
như những pháp môn tu tập thích hợp với một 
số người. Nhưng nếu nhận hiểu sai lệch, chắc 
chắn sẽ dẫn đến những thực hành sai lệch, và do 
đó chẳng những không thể đạt được lợi ích chân 
thật mà còn có nguy cơ làm biến dạng các nghi 
thức này thành những tà pháp mê tín, khiến cho 
người thực hành phải nhận lãnh nhiều hệ quả 
không tốt. 


Một số người cho rằng đức Phật luôn nhấn 
mạnh ở sự nỗ lực tự thân, nên vào thời Phật tại 
thế không hề có những nghi thức cầu an, cầu siêu 
hay lễ sám. Điều này không sai. Nhưng chúng ta 
cũng nên biết rằng, vào thời Phật tại thế, dưới 
sự dẫn dắt của Ngài và các vị Thánh chúng giác 
ngộ, việc tu tập của người Phật tử chắc chắn luôn 
có được những lời chỉ dạy sáng suốt và thích hợp 
với từng căn cơ, trường hợp. Đó chính là những 
thuận duyên quý báu mà ngày nay chúng ta 


33 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





không thể có được. Chính vì thế, về sau này mới 
phát sinh các phương tiện hỗ trợ trong sự tu tập 
như các pháp khí, hương đèn, chuông mõ, hình 
tượng thờ kính, chùa chiền tháp miếu... Tất cả 
đều là những phương tiện giúp người tăng thêm 
sự kính tín. Những phương tiện ấy không có vào 
thời đức Phật, nhưng việc người đời sau sử dụng 
các phương tiện hình thức như thế để tăng thêm 
lòng cung kính đối với Tam bảo cũng không phải 
là sai trái. Với căn cơ thấp kém của đa số người 
bình dân ít học, chúng ta không thể đòi hỏi tất cả 
đều thông hiểu tức thời giáo pháp sâu xa trong 
Kinh điển, mà cần phải có những phương tiện 
gần gũi, dễ thực hành hơn trong bước đầu dẫn 
dắt họ vào con đường tu tập. 


Vì thế, trong kinh có dạy rằng: “Tất cả các 
pháp đều là pháp Phật.” Vấn đề quan trọng là 
chúng ta phải vận dụng các phương tiện tu tập 
như thế nào cho đúng tinh thần Chánh pháp thì 
mới được lợi lạc, còn nếu nhận hiểu sai và thực 
hành sai thì chắc chắn sẽ rơi vào tà kiến. Tự thân 
các phương tiện hỗ trợ tu tập tuy là do người đời 
sau đặt ra, nhưng vẫn không ngoài mục đích 
giúp ích cho việc tu tập. Nếu có người vận dụng 
sai trái thì nên biết đó là lỗi của họ, không phải 
do nơi phương tiện hình thức. 


1 Nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. —3:+'# #®};+. 


34 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





1. Câu an 


a số Phật tử khi gặp phải 

x những việc bất ổn, rối rắm đều 

nghĩ ngay đến việc cầu an. Cứ theo lý mà nói thì 
sự bất an vốn ở trong tâm mình. Tâm đã không 
an, việc cầu cúng lễ lạy làm sao có thể giúp ích? 


Tuy nhiên, dù theo lý là như vậy, nhưng vận 
dụng vào sự việc, tùy theo đối tượng cũng có chỗ 
bất đồng. Người am hiểu giáo lý đạo Phật, tất 
nhiên đều biết rằng muốn được an ổn cần phải 
quán chiếu sâu vào nguyên nhân sự việc, dứt 
trừ những tâm niệm không tốt nơi chính mình, 
đó mới là giải pháp đúng đắn nhất để đạt được 
sự bình an từ chính nội tâm mình. Nhưng trong 
thực tế, không phải ai cũng có được sự hiểu biết 
sâu xa và bản lĩnh tu tập vững vàng như thế. 
Phần lớn những Phật tử sơ cơ thường phải chịu 
ảnh hưởng tất yếu từ ngoại duyên. Thuận duyên 
thì hồ hởi mừng vui, nghịch duyên thì buồn lo 
bấn loạn. Bởi tâm thường tình của số đông là 
như vậy, nên việc vận dụng đến nghi thức cầu an 
theo đúng pháp vẫn có thể là cần thiết và mang 
lại lợi ích. 


Sở dĩ việc thực hiện nghi thức cầu an có thể 
mang lại lợi ích là vì những lý do sau đây: 
Thứ nhất, người muốn cầu an do sự phát tâm 


hướng về Tam bảo để cầu nguyện cho mình hoặc 


35 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





người thân được bình an, nên song song theo đó 
cũng tự nhiên phát khởi và củng cố được niềm 
tin vào Tam bảo. Do có niềm tin vào Tam bảo nên 
xóa tan được những hoài nghi về nhân quả, có 
thể nhận hiểu đúng được bản chất của những sự 
việc đang xảy đến cho mình, nhờ đó mà tự thân 
không còn lo lắng, cũng không còn oán trách kẻ 
khác. 


Thứ hai, người cầu an nhờ vào các phương 
tiện nghi lễ trang nghiêm thanh tịnh và sự chí 
thành cung kính, nên tạo được một ngoại duyên 
tốt để giúp tự tâm dừng lắng, giảm bót những 
lo âu, bấn loạn; thay vào đó là sự kính ngưỡng, 
sùng tín. Các tâm thức thay thế này đều là hiền 
thiện, không gây tổn hại đến người khác và thúc 
đẩy việc thực hành các thiện hạnh. Do đó, khi 
nuôi dưỡng những tâm thức này thì các vọng 
niệm, ác tâm không thể sinh khởi. 


Thứ ba, nhờ vào sự chí tâm lễ bái, xưng niệm 
danh hiệu chư Phật, Bồ Tát, có thể giúp sinh khởi 
các tâm niệm hiền thiện, vị tha nơi hành giả. Ở 
mức độ đơn giản, điều này được phát sinh theo 
một khuynh hướng tự nhiên mà người thế gian 
vẫn thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng.” Quy kính chư Phật, Bồ Tát là những bậc 
hiền thiện thì tự nhiên chúng ta cũng khởi sinh 
các tâm niệm hiền thiện hướng theo các ngài. Ở 
mức độ sâu xa hơn, từ sự kính ngưỡng đối với chư 
Phật, Bồ Tát, chúng ta phát khởi tâm nguyện 


36 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





học hỏi và thực hành theo hạnh nguyện của các 
ngài, nuôi dưỡng những phẩm tính giác ngộ và 
từ b1 giống như các ngài. Một khi đã phát khởi và 
nuôi dưỡng được những tâm hiền thiện như thế, 
thì những tâm niệm xấu ác tự nhiên sẽ dần dần 
dừng lắng, tiêu tan. 


Khi người cầu an nhận hiểu được những điều 
trên thì nghi thức cầu an chắc chắn có thể mang 
lại kết quả tích cực, thể hiện ở sự chuyển hóa 
tâm thức theo hướng tốt đẹp hơn sau khi thực 
hành nghi thức. Cầu an như thế là hàm chứa 
đủ cả hai phương diện tự lực và tha lực, bởi vừa 
có sự gia trì của chư Phật và Bồ Tát, vừa có cả 
tâm nguyện và nỗ lực hướng thiện của chính bản 
thân người cầu an. 


Nghi thức cầu an phổ biến nhất hiện nay được 
nhiều Phật tử áp dụng là trì tụng phẩm kinh 
Phổ Môn, trích từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Về 
mặt nội dung, toàn bộ phẩm kinh này xưng tán 
tâm nguyện đại từ đại bi không thể nghĩ lường 
của đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tính chất lớn lao 
vô hạn này thể hiện ở chỗ không có giới hạn về 
mặt không gian và thời gian. Điều đó có nghĩa là, 
một khi chúng sinh bị khổ não và khởi tâm mong 
cầu được cứu khổ, thì cho dù chúng sinh đó đang 
ở bất cứ nơi đâu, vào bất kỳ thời điểm nào, cũng 
đều có thể nhận được sự gia hộ từ nguyện lực cứu 
khổ của Bồ Tát. Tất nhiên, như đã nói trên, vấn 
đề cần nhấn mạnh ở đây là chúng sinh ấy phải 


37 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





có được sự thành tâm cũng như phát khởi được 
những phẩm chất hiền thiện tương ưng với tâm 
nguyện của Bồ Tát. 


Như đã nói trên, người Phật tử khi thực 
hành nghi thức cầu an bằng cách lễ bái xưng 
niệm danh hiệu đức Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc 
trì tụng phẩm kinh Phổ Môn, nếu có tâm thành 
thì chắc chắn sẽ được an ổn theo nhiều mức độ. 


Xét từ mức độ thiết thực và gần gũi, dễ cảm 
nhận nhất, sự cầu nguyện chí thành sẽ giúp cho 
người cầu an có được tâm thanh tịnh, dừng lắng 
nhiều vọng niệm và cũng không khởi lên những 
tâm niệm oán thù, ganh ty hay tham lam, ích 
kỷ... Đây chính là điều kiện trước tiên để tâm 
thức đạt được trạng thái an ổn, cho dù trước đó 
đã phải chịu những sự bấn loạn, lo âu do tác động 
từ ngoại cảnh. Tất nhiên, mức độ an ổn này phụ 
thuộc vào sự dụng tâm của người cầu an có đạt 
đến sự chí thành cần thiết hay không, cũng như 
sự bất an mà người ấy phải chịu đựng trước đó là 
ở mức độ nào. Nếu sự bất an này là rất nghiêm 
trọng, thì điều tất nhiên là pháp đối trị với nó 
cũng phải mạnh mẽ hơn, nghĩa là sự cầu nguyện 
hay xưng niệm danh hiệu Bồ Tát càng phải chí 
thành, tha thiết hơn. 


Theo kinh nghiệm cá nhân tôi, với sự bất an 
gây ra bởi những lo âu thông thường trong cuộc 
sống bận rộn hoặc va chạm hằng ngày, thì hầu 


38 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





như việc trì tụng một thời kinh Phổ Môn với sự 
thành kính là sẽ cảm nhận ngay được sự an ổn, 
tĩnh lặng hơn trong tâm thức. Thời điểm tốt nhất 
để trì tụng thường là vào buổi tối nhưng không 
quá khuya để tránh tâm trạng mệt mỏi, buồn 
ngủ trong lúc tụng niệm. Sau thời tụng kinh, với 
một tâm thức lắng dịu và đi vào giấc ngủ, khi 
thức giấc ta sẽ thấy thư giãn hơn và dễ dàng hồi 
phục tinh thần, không còn quá căng thẳng mệt 
mỏi như trước đó. 

Ở mức độ sâu xa hơn, đối với người thường 
xuyên thực hành trì niệm danh hiệu Phật, Bồ 
Tát hoặc trì tụng Kinh điển như một phần trong 
công phu tu tập hằng ngày, những khuynh hướng 
hiển thiện sẽ được nuôi dưỡng và phát triển vững 
chắc một cách tự nhiên trong tâm thức, trở thành 
lớp áo giáp kiên cố bảo vệ người ấy khỏi những sự 
xâm hại, tác động từ ngoại cảnh. Đó là vì những 
người này luôn có thể giữ được sự điềm tĩnh sáng 
suốt cần thiết trước những điều kiện bất lợi đến 
từ bên ngoài, và do đó luôn có khả năng hành 
xử thích hợp thay vì bị thúc đẩy bởi những tâm 
niệm tham lam, sân hận hoặc si mê, ganh ghét... 
Trong điều kiện như thế, rõ ràng cho dù chúng 
ta không khởi tâm mong cầu thì sự bình an cũng 
sẽ tự đến với ta. 


Một câu hỏi có thể được nêu lên ở đây là, như 
vậy phải chăng hiệu quả của việc cầu an chẳng 
qua chỉ là một kiểu tác động tâm lý, do người cầu 


39 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





an có thể làm an định tâm thức thông qua việc 
thực hành ngh1 thức? 

Câu trả lời là điều đó chỉ đúng một phần 
mà thôi. Như đã giải thích trên thì ảnh hưởng 
có được đó có thể xem là một “hiệu quả tâm lý”, 
nhưng cũng chỉ là một phần chứ chưa phải toàn 
bộ vấn đề. Khi người cầu an sinh khởi tâm chí 
thành hướng về chư Phật, Bồ Tát, và ở chiều 
ngược lại thì bi nguyện lớn lao của chư Phật, Bồ 
Tát vẫn luôn hướng về mọi chúng sinh đang chịu 
khổ nạn, sự cảm ứng giao hòa có thể phát sinh 
và mang lại những kết quả tốt đẹp mà người cầu 
nguyện đang mong đợi. Như trường hợp vị Hòa 
thượng sư phụ của thầy Nhật Từ được khỏi bệnh 
tật, chính là nhờ có được sự cảm ứng giao hòa 
như thế giữa người cầu nguyện và Bồ Tát Quán 
Thế Âm. 

Kinh điển đạo Phật dạy rằng: “Nhất thiết 
duy tâm tạo.” Vì thế, trong một ý nghĩa nào đó 
thì người thực sự kiểm soát được tâm cũng có 
nghĩa là kiểm soát được môi trường ngoại cảnh 
chung quanh mình. Những chuyển biến, thậm 
chí là đột biến, hoàn toàn có thể xảy ra khi tâm 
thức chúng ta được chuyển hóa, vì điều đó tạo 
ra những ảnh hưởng nhất định đến môi trường 
quanh ta. Lấy ví dụ, một nhóm người cùng làm 
việc chung vẫn thường xảy ra xung đột, mâu 
thuẫn, nhưng nếu có một người trong số đó 
thực sự tu tập chuyển hóa được tự tâm mình, 


40 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





người ấy cũng sẽ có khả năng làm thay đổi được 
môi trường làm việc đầy bất ổn này, có thể giúp 
những người khác trở nên hòa hợp với nhau hơn. 
Chỉ cần quan sát trong thực tế đời sống, chúng 
ta sẽ dễ dàng tìm ra không ít ví dụ về những 
lời nói ôn hòa, những hành xử khôn khéo của 
một người hiền thiện có thể làm thay đổi được 
khuynh hướng của cả một đám đông đang bực 
tức, sân hận... Tâm thức chúng sinh phàm phu 
khi có tu tập còn được như vậy, huống chi là tâm 
thức giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát? 


Đối với những sự nhiệm mầu khi phát sinh 
tha lực, sự thật là ta không thể nào giải thích 
được theo những quy luật vật lý thông thường. 
Những căn bệnh trầm kha bỗng dưng giảm nhẹ 
hoặc khỏi hẳn mà không giải thích được nguyên 
nhân, hoặc những chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra 
tưởng chừng như hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng 
tất cả lại kết hợp một cách hoàn hảo để tạo ra 
một kết quả thay đổi, chuyển biến nào đó mà 
không ai có thể ngờ trước... Những mô-tip tương 
tự như thế hầu như đã được lặp lại rất nhiều lần 
trong những câu chuyện kể truyền lại từ xa xưa 
cũng như vừa xảy ra ngay trong thời đại chúng 
ta. Sự lặp lại nhiều lần đó chứng tỏ rằng sự việc 
tuy xảy ra theo cách vượt ngoài khả năng lý giải 
của chúng ta, nhưng lại thực sự được vận hành 
theo cùng một nguyên lý, phát sinh từ sự kết hợp 
giữa tha lực và tự lực như vừa nói trên. 


4I1 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Sự tương quan tâm thức là điều có thật và 
được đề cập trong rất nhiều Kinh điển. Nếu phủ 
nhận mối tương quan này thì sự tổn tại của mỗi 
chúng ta cũng không khác gì hơn cỏ cây sói đá. 
Nhưng vì là một sinh thể, chúng ta luôn sống và 
cảm nhận được sự sống từ các sinh thể khác, cho 
dù mức độ cảm nhận này luôn khác biệt nhau 
ở mỗi người. Với những người có sự tu tập tâm 
linh, trực giác thường luôn bén nhạy hơn và có 
thể cảm nhận sâu xa những trạng thái tỉnh thần 
của người khác. Ngược lại, những kẻ nhiều tham 
lam, sân hận thường có tâm thức nặng nề đến 
mức hầu như không thể cảm nhận được gì ngoài 
những yếu tố vật chất có thể nhìn thấy hay sờ 
mó được. Khi hiểu được nguyên lý tự nhiên này, 
chúng ta sẽ thấy rằng sự tương giao giữa người 
cầu nguyện với chư Phật, Bồ Tát là một khả 
năng luôn có thể xảy ra nhưng chỉ tùy thuộc vào 
trạng thái tâm thức của chúng ta đã có sự chuẩn 
bị thích hợp hay không mà thôi. 


Khi có thể làm thanh tịnh tâm ý qua những 
nghi thức lễ bái trang nghiêm và có sự chí thành 
cầu nguyện, chúng ta sẽ mở ra được cánh cửa 
tương giao với tâm nguyện đại từ đại bi của chư 
Phật, Bồ Tát, vốn luôn hướng về những chúng 
sinh đau khổ. 


Chúng ta cũng có thể dựa vào những nhận 
thức như trên để thấy được việc cầu an như thế 
nào là không đúng Chánh pháp, và do đó người 


42 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





Phật tử hoàn toàn không nên tin theo. Một vài 
hủ tục sai lầm vẫn tồn tại từ lâu cần phải loại 
bỏ, bởi chúng hoàn toàn không phù hợp với lời 
Phật dạy. 


Hủ tục sai lầm trước hết cần nêu lên ở đây 
là việc “cúng sao giải hạn” ở một số chùa. Hủ 
tục này đã kéo dài rất lâu đến nỗi không ai biết 
chính xác nó được bắt đầu từ lúc nào, nhưng lại 
diễn ra ngay trong những ngôi chùa thờ Phật, 
cho dù không ít các vị thầy chân chánh trong 
Phật giáo đã nhiều lần lên tiếng chỉ rõ sự sai trái 
của việc làm này. 

Những người tham gia “cúng sao giải hạn” 
tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao “chiếu 
mệnh” và thay đổi theo từng năm. Khi các sao 
chiếu mệnh này là “sao đữ” (hung tính), thì người 
bị chiếu mệnh cần phải “cúng sao”hay “dâng sao 
giải hạn” vào dịp đầu năm để được bình an trong 
năm đó. 

Không một Kinh điển nào trong Phật giáo đề 
cập đến việc vận mạng con người chịu sự chi phối 
của các vì sao, càng không một Kinh điển nào 
đề cập đến việc “cúng sao giải hạn” để cầu sự 
bình an. Ngược lại, trong nhiều Kinh điển như 
Kinh Di giáo, kinh Đại Bát Niết-bàn, đức Phật 
đều có khuyến cáo các vị tỳ-kheo không được làm 
những việc như xem sao, bói toán... 


45 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Kinh Đại Bát Niết-bàn, quyển 7, có đoạn như 
sau: 


“VỊ ty-kheo cũng không nên làm những việc 
mà người đời cần đến để mưu sinh như làm nhà 
cửa, làm ruộng, làm vườn, buôn bán, đổi chác, tự 
làm thức ăn, xay gạo, giã gạo, luyện chú thuật 
giữ mình, tập luyện chim ưng dùng để đi săn, 
xem sao đoán mệnh, suy tính việc nên hư, xem 
tướng kẻ nam người nữ, theo chiêm bao mà đoán 
những việc lành dữ, hoặc đoán thai nhĩ là nam, 
là nữ, hay chẳng phải nam chẳng phải nữ...” 


Trong việc cúng sao giải hạn, những người 
muốn cầu an theo cách này tất nhiên đã là sai 
trái, nhưng nghiêm trọng hơn và đáng trách hơn 
chính là những người đã lìa bỏ thế tục đi theo 
con đường xuất thế nhưng lại đứng ra tổ chức, 
thực hiện những việc sai trái này. Dựa vào niềm 
tin lầm lạc của những người mê muội, không ít 
nơi đã lợi dụng việc tổ chức “dâng sao giải hạn” 
như một phương thức để thu lợi nhuận trong dịp 
đầu năm. Mục đích kiếm tiền này hẳn nhiên là 
đạt được, nhưng còn những người sa1 lầm tin vào 
việc dâng sao giải hạn, liệu họ có được bình an 
chăng? 

Câu trả lời tất nhiên là không. Về mặt tự lực, 
những người dâng sao giải hạn không thể có sự 
an tịnh tâm ý khi hầu hết những lễ dâng sao giải 
hạn đều là các nghi thức cúng bái tà mị, không 


44 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





hề có sự trang nghiêm thanh tịnh. Đối tượng 
dâng cúng, cầu cạnh của họ cũng hết sức mơ hồ, 
không al biết được đó là những loại thần thánh 
nào, quyền hạn ra sao, nhưng lại cứ mơ hồ tin 
vào việc những vị ấy có thể ban phước giáng họa 
cho mình. Kiểu niềm tin này rõ ràng hoàn toàn 
xa lạ với chánh kiến trong Phật giáo, và một khi 
nó vẫn còn phổ biến thì chắc chắn đó là dấu hiệu 
cho thấy Chánh pháp vẫn chưa được truyền dạy 
một cách đúng thật đến với những người này. 


Về mặt tha lực, chúng ta không thể hình 
dung được bằng cách nào mà những “vị sao” với 
tên tuổi do người đời tưởng tượng đặt ra như 
Thái Bạch, La Hầu, Kế Đô, Văn Hán v.v... hoàn 
toàn không có thật, lại có thể gây ra tai họa hay 
ảnh hưởng tốt đẹp đến con người, và bằng cách 
nào mà việc dâng cúng những vị sao ấy lại có thể 
giúp “tiêu tai giải hạn”? 

Việc cầu an theo cách này là sai lệch với 
Chánh pháp và hoàn toàn khác biệt với nghi 
thức cầu an như chúng ta vừa bàn đến ở trên. 
Thực hiện cầu an theo cách này, người cầu an 
không có cơ hội và điều kiện để làm an tịnh tâm 
ý, cũng không hướng về tâm nguyện đại từ đại bi 
của chư Phật, Bồ Tát. Vì thế, chúng ta thấy rõ là 
không thể có sự phát sinh tha lực trong trường 
hợp này. 

Những người tìm kiếm sự bình an cho bản 


^ ` * ` TA xã z è r § 
thân và gia đình qua việc bói toán, câu khẩn nơi 


45 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





đền, miếu... cũng đều là sai lầm. Khi tin và làm 
theo những phương thức mê tín này, chúng ta 
đang gieo nhân tà kiến và không làm được điều 
gì lợi mình, lợi người, nên theo luật nhân quả 
thì ta không thể mong đợi bất cứ kết quả tốt đẹp 
nào. 


Ngược lại, khi cầu an với nghi thức chân 
chánh, chúng ta đang từng bước làm thay đổi 
ngay từ chính tâm thức mình, nuôi dưỡng những 
tâm niệm từ bị, vị tha và do đó sẵn lòng chia sẻ, 
giúp đỡ mọi người quanh ta. Như vậy chính là 
đang gieo nhân lành để gặt quả tốt. 


Nguồn gốc của sự bất an phần lớn xuất phát 
từ chính trong tâm thức chúng ta, do việc không 
nhận hiểu đúng về bản chất của thực tại, thường 
mong cầu những điều sai trái và né tránh những 
hiện thực không hài lòng. Vì thế, ý nghĩa chính 
của sự cầu an là phải làm an tịnh tâm ý, phát 
triển trí tuệ chân chánh để nhận thức về thực tại 
đúng với bản chất của sự việc. 


Mặt khác, những nguyên nhân gây bất an 
có thể do chính ta tạo ra, cũng có thể do người 
khác tạo ra. Nếu bản thân ta có thể tu tập để 
luôn mang lại sự an vui và không gây bất an 
cho người khác, thì chính ta đã góp phần làm 
cho cuộc sống này được an ổn hơn. Nếu có nhiều 
người cũng như ta, đều tu tập mang lại niềm vui 
và tránh không gây ra sự bất an cho người khác, 


46 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





thì cho dù chúng ta không thực hiện các nghĩ 
thức cầu an, sự bình an cũng sẽ tự nó hiện hữu. 


Vì thế, chúng ta cần hiểu đúng về việc thực 
hành nghỉ thức cầu an chỉ như một phương tiện 
tạm thời, và chỉ có việc tu tập theo đúng Chánh 
pháp như lời Phật dạy mới là giải pháp đích thực 
mang lại sự an vui và hạnh phúc dài lâu cho bản 
thân ta cũng như mọi người quanh ta. 


2. Cầu siêu 


(2 ầu siêu là một nghi thức phổ biến 
trong Phật giáo. Hầu hết Phật tử 


khi có người thân qua đời đều nghĩ ngay đến việc 
cầu siêu. Trong nghi thức tụng niệm hằng ngày 
của chư tăng n1 ở một số chùa cũng có phần nghi 
thức cầu siêu, thường được tụng niệm vào buổi 
tối. Điều này cho thấy sự quan tâm của người 
Phật tử đến đời sống tâm linh, cũng như đối với 
kiếp sống tương lai sau khi rời bỏ xác thân hiện 
tại. Bởi cầu siêu trong ý nghĩa căn bản nhất là 
cầu nguyện để có được một kiếp sống tương lai tốt 
đẹp hơn cho người thân của mình sau khi chết. 

Vì thế, trước khi bàn đến ý nghĩa của việc 
thực hiện nghi thức cầu siêu, câu hỏi trước tiên 
cần phải đặt ra là, liệu có hay không một đời 
sống tiếp theo sau khi con người chết đi? 


47 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Đối với người Phật tử thì đây là một niềm tin 
tất yếu, bởi nếu phủ nhận điều này thì con người 
không cần thiết phải quan tâm đến vấn đề nhân 
quả, vì quãng thời gian của một đời người là quá 
ngắn để tất cả những việc làm thiện ác có thể 
mang lại kết quả tương ứng cho người tạo tác. 
Chính vì vậy, trong kinh Pháp cú, kệ số 176, đức 
Phật dạy: 

Ai bác bỏ đời sau, 
Không ác nào không làm. 

Người bác bỏ đời sau cũng đồng nghĩa với 
không tin nhân quả, vì nếu không có những kiếp 
sống tiếp theo sau nữa thì luật nhân quả có thể 
không còn đúng thật đối với những gì chúng ta 
nhìn thấy trong kiếp sống này. Chúng ta sẽ thấy 
có nhiều người hiền thiện, tử tế nhưng có một đời 
sống nghèo túng, khó nhọc cho đến cuối đời; lại 
có những kẻ xấu ác, hung hăng, tham nhũng... 
nhưng có một đời sống giàu sang, quyền thế. Nếu 
cái chết là dấu chấm hết cho tất cả, thì những 
trường hợp này sẽ là bằng chứng bác bỏ luật 
nhân quả, vì chúng nói lên rằng luật nhân quả 
không hề đúng thật! 

Nhưng vào thế kỷ 21 này, với nhiều thành 
tựu nghiên cứu khoa học mới và đặc biệt là 
phương tiện truyền thông cực kỳ nhanh chóng 
rộng khắp, những trường hợp tái sinh đặc biệt đã 
được nhiều người biết đến và thừa nhận. Khoa 
học có vẻ như đang ngày càng tiến đến gần hơn 


48 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





với những gì mà đức Phật đã chỉ rõ từ cách đây 
hơn 25 thế kỷ: Đó là sự thừa nhận một dòng tâm 
thức tương tục, không gián đoạn của mọi chúng 
sinh, tiếp nối liên tục từ đời sống này sang đời 
sống khác, thay vì chỉ chấp nhận hoạt động của 
não bộ như là bộ phận điều khiển duy nhất của 
con người và sẽ tan rã hoàn toàn sau cái chết. 


Như vậy, để có thể tiếp tục bàn sâu hơn vào ý 
nghĩa của việc thực hiện nghi thức cầu siêu cho 
người chết, chúng ta cần phủ nhận thuyết đoạn 
diệt, cho rằng sau khi chết hoàn toàn không có 
việc tái sinh vào một đời sống mới. Đối với những 
ai tin chắc vào thuyết đoạn diệt thì không cần 
bàn luận thêm nữa, vì tất nhiên những người ấy 
sẽ thấy rằng việc cầu siêu là hoàn toàn vô nghĩa. 
Và đối với những ai có thể đặt niềm tin vào một 
kiếp sống tương lai sau khi chết, thì dưới đây 
chúng ta sẽ tiếp tục bàn đến ý nghĩa của việc 
thực hiện nghi thức cầu siêu trong Phật giáo. 


Nói chung, việc cầu siêu được đặt nền tảng 
trên ba yếu tố: 


- Thứ nhất, con người sau khi chết không 
phải là đoạn diệt, mất hẳn đi, mà vẫn tiếp 
tục thọ nhận đời sống tiếp theo ở một hình 
thức nào đó. 

- Thứ hai, cảnh giới tái sinh hay đời sống tiếp 
theo như thế nào là tùy thuộc vào nghiệp 
lực đã tạo của mỗi người. 


49 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





- Thứ ba, những tác động đúng đắn đối với 
tâm thức người chết vào thời điểm lâm 
chung (hoặc ngay sau khi chết) có thể giúp 
thay đổi cảnh giới tái sinh của người chết 
theo hướng tốt hơn. 

Về hai điểm thứ nhất và thứ hai, có thể nói 
đã trở thành giáo lý phổ biến, được nhắc đến 
trong quá nhiều Kinh điển, nên người Phật tử 
nào cũng có thể dễ dàng đồng thuận, chúng ta 
không cần thiết phải có thêm những bàn giải hay 
trích dẫn ở đây. Người Phật tử tin vào một đời 
sống tiếp theo sau khi chết như đã nói trên, và 
người Phật tử cũng tin chắc vào sự chi phối của 
luật nhân quả, hay nói khác đi là nghiệp lực mà 
mỗi người đã tạo ra bằng ý nghĩ, hành vi và lời 
nói. Do đó, việc tái sinh vào một đời sống mới tốt 
hay xấu sẽ do chính nghiệp lực quyết định. 

Riêng về điểm thứ ba, tức là sự tác động vào 
tâm thức của người lâm chung có ảnh hưởng tích 
cực như thế nào, chúng ta cần trích dẫn ở đây 
một vài bản kinh luận để làm rõ hơn. 

Trong Thắng pháp Tập yếu luận (Tập 1, 
chương 5) thuộc VI Diệu Pháp trong Kinh tạng 
Nam truyền, chúng ta đọc thấy đoạn sau đây: 

“Khi một người sắp chết, một nghiệp thiện 
hay bất thiện hiện khởi ra trước người ấy. Nghiệp 
ấy có thể là một cực trọng nghiệp (garuka) 
như các thiền (hàna) hay giết cha v.v... Những 


50 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





nghiệp này quá mạnh đến nỗi lấn áp tất cả 
nghiệp khác và hiện khỏi rõ rệt. Nếu không có 
cực trọng nghiệp, thời người ấy có thể lấy một 
cận tử nghiệp (àsanna kamma). Nếu là một quá 
khứ, thời chính là thiện hay bất thiện niệm khỏi 
lên trưóc khi chết, niệm này, người ấy đã được 
kinh nghiệm trong khi làm nghiệp ấy. 


Kammanimitta (nghiệp tướng) là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp gì mà người ấy nhận lãnh 
được, khi làm nghiệp ấy, như con dao đối với 
người đồ tế, các bệnh nhân đối với thầy thuốc, 
bông hoa đối vói người tín nữ v.v... Gatinimitta 
(thú tướng) là một hình tướng gì của cảnh giới 
mà người ấy sắp được tái sanh, một sự kiện luôn 
luôn xảy ra với người sắp chết. Nếu là một hình 
tướng không tốt đẹp, thời có thể thay đổi chúng 
bằng cách ảnh hưởng đến tư tưởng của người sắp 
chết, và như vậy thiện niệm của người ấy biến 
thành cận tử và thay thế cho sanh nghiệp của 
người ấy.” 

Trong đoạn trên, chúng ta chú ý đến câu 
văn cuối cùng. Theo đó, ngay cả trong trường 
hợp nghiệp của người chết là xấu ác và sắp tái 
sinh vào một cảnh giới xấu, thì chúng ta vẫn “có 
thể thay đổi chúng bằng cách ảnh hưởng đến tư 
tưởng của người sắp chết, và như vậy thiện niệm 


1 Thắng pháp tập yếu luận, Tập 1, bản Việt dịch của Hòa 
thượng Thích Minh Châu. 


51 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





của người ấy biến thành cận tử và thay thế cho 
sanh nghiệp của người ấy”. 


Người Phật tử hoàn toàn có thể làm được 
điều này bằng cách nhắc nhở người sắp chết về 
Tam quy, Ngũ giới, hướng người ấy đến những 
tư tưởng hiển thiện bằng cách niệm Phật, nghe 
kinh. Và đây chính là điều mà rất nhiều Phật tử 
chân chánh đã và đang làm. 


Kinh điển Đại thừa thuộc hệ kinh văn Bắc 
truyền cũng có nói đến điều này. Trong kinh Đại 
Bát Niết-bàn, quyển 10, có đoạn sau đây: 


“Thiện nam tử! Ví như có người đàn bà mang 
thai gần sanh, gặp khi trong nước loạn lạc, liền 
trốn sang nước khác, ở trong một cái miếu thờ 
thần rồi sanh con tại đó. Khi nghe nước cũ của 
mình đã được yên ổn sung túc, liền dắt con định 
trỏ về. Giữa đường gặp một con sông nước ngập 
tràn chảy xiết. Cô vì bế con nên không đủ sức 
lội qua sông, nhưng tự nghĩ rằng: “Ta thà cùng 
chết với con chứ quyết không bỏ con để lội qua 
sông một mình." Trong lúc suy nghĩ như vậy thì 
[đuối sức nên] cả hai mẹ con đều phải chết chìm. 
Sau khi chết, cô được sanh lên cõi trời. Đó là nhờ 
lòng thương con [nên khởi lòng lành] quyết đưa 
con qua sông, chứ cô ấy vốn tánh xấu ác. Nhờ 
thương con mà [khỏi lòng lành nên] được sanh 
lên cõi trời. Kẻ phạm bốn giới cấm nặng, năm 


52 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





tội vô gián, nếu sanh lòng hộ pháp thì cũng được 
như vậy.” 

Giáo lý về “cận tử nghiệp” được nói ở đây 
hết sức rõ ràng, và chúng ta thấy đoạn luận giải 
trích từ kinh tạng Nam truyền ở trên là hoàn 
toàn tương hợp với kinh văn thuộc kinh tạng Bắc 
truyền. 


Như vậy, cả ba điểm căn cứ để thực hiện nghi 
lễ cầu siêu như trình bày trên đều hoàn toàn 
đúng theo Chánh pháp. 


Nhưng vấn đề nảy sinh bất đồng chính là ở 
đoạn mà trong phần trên tôi đã cố ý đặt trong 
ngoặc đơn: “Những tác động vào lúc sắp chết 
(hoặc ngay sau khi chết)”. 


1 Thiện nam tử! Thí như nữ nhân hoài nhâm thùy sản, trực 
quốc hoang loạn đào chí tha độ, tại nhất thiên miếu tức tiện 
sinh sản. Văn kì cựu bang an ổn phong thục, huề tương kì 
tử dục hoàn bản độ. Trung lộ trực hà thủy trướng bạo cấp 
hà phụ thị nhi bất năng đắc độ. Tức tự niệm ngôn: Ngã kim 
ninh dữ nhất xứ tính mệnh chung, bất xả khí nhi độc độ dã. 
Niệm dĩ mẫu tử câu cộng một mệnh. Mệnh chung chi hậu 
tầm sinh thiên trung. Dĩ từ niệm tử dục linh đắc độ, nhi thị 
nữ nhân bản tính tế ác, dĩ ái tử cố đắc sinh thiên trung. Phạm 
tứ trọng cấm, ngũ vô gián tội, sinh hộ pháp tâm diệc phục 
như thị. 7Ý . #Š2+A^JÄ4+##&1ñB]7LấU ĐÈ #4, +. 
#— XP +. R1 .E2?72*klãlậ\. B741 -ƒ i6 
+. †#41i*k;:k# 4? XU. ®ñđ‡}.. FP H@ Š ¿ 
2 #ttữ— &?†?t4. S129 ®mitu,. 6.8 -†1t7L 
`. 4#4'* 13+ X!?.v 6â T4. n8 xÃA+ 
Hit... 2À #8 †ƒMii4+LX1?. g3? &HIỆ. +ti¿k 
+2 7R4X34e£ . (Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 374, trang 
425, tờ c, dòng thứ 10 - 18) 





53 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Nói cách khác, việc tạo điều kiện giúp đỡ 
người lâm chung có một tái sinh tốt đẹp hơn, rõ 
ràng là điều khả thi, bằng cách giúp người ấy 
khởi sinh thiện niệm vào lúc lâm chung, để cận 
tử nghiệp ấy có khả năng thay thế cho những ác 
nghiệp khởi sinh vào lúc đó. Nhưng ngay sau khi 
người ấy đã chết, liệu chúng ta còn có thể tiếp tục 
tác động được nữa hay không? 


Điều này phụ thuộc vào vấn đề có hay không 
có thân trung ấm, một giáo lý ngày nay đã khá 
quen thuộc với mọi người Phật tử, nhờ vào sự 
phát triển nhanh và lan rộng của Phật giáo Tây 
Tạng, vốn rất nhấn mạnh vào phần giáo lý này. 


Sự thật là hiện nay vẫn tổn tại hai quan điểm 
khác nhau về sự tái sinh của một người sau khi 
chết. 


Quan điểm thứ nhất cho rằng, khi một chúng 
sinh chết đi, việc tái sinh xảy ra tức thời, nghĩa 
là đời sống mới sẽ xuất hiện ngay vào thời điểm 
chấm dứt đời sống cũ, tùy theo nghiệp lực đã tạo 
của chúng sinh Ấy. 

Quan điểm thứ hai có khác biệt khi cho rằng, 
có một giai đoạn trung gian chuyển tiếp giữa hai 
kiếp sống, và tâm thức chúng sinh tổn tại trong 
giai đoạn này ở một trạng thái được gọi là trung 
ấm. 

Quan điểm thứ nhất không thấy đề cập đến 
trong các Kinh điển Nam truyền cũng như Bắc 


54 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





truyền, nhưng dường như được dựa trên một 
vài bản văn thuộc phần Luận tạng của kinh hệ 
Pali. Bản văn thứ nhất nằm trong chương V của 
Thắng pháp tập yếu luận, được xếp vào phần Vi 
Diệu Pháp, trong tiểu mục nói về Lộ trình tâm 
của người sắp chết. Dưới đây là phần Việt dịch 
đoạn văn này của Hòa thượng Thích Minh Châu: 


“Đối với người sắp chết, hoặc đến cuối lộ 
trình tâm của người ấy, hoặc khi hữu phần bị 
diệt, tử tâm, giai đoạn cuối cùng của đời sống 
hiện tại, khởi lên rồi diệt. Khi tâm ấy được diệt 
trừ, tiếp ngay sau tâm ấy, y cứ trên đối tượng 
được thâu nhận như vậy, hoặc có tâm (hadaya) 
làm căn cứ địa hay không có, kiết sanh tâm khỏi 
lên và được thiết lập trong đời sau, kiết sanh tâm 
này bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên, căn cứ 
vào ái tùy miên, sanh ra bởi nghiệp, câu hữu với 
những tâm sở tương ưng, hành động như tâm 
xung phong cho những tâm sở câu hữu, và tiếp 
nối những đời sống với nhau.” 

Trong phần này, chúng ta thấy có cụm từ 
“tiếp ngay sau tâm ấy” đã được diễn giải để hiểu 
như là nói đến một sự tái sinh tức thời. Tuy 
nhiên, nếu đọc kỹ nội dung tiếp theo sau, ta có 
thể thấy đoạn văn này không hề khẳng định việc 
tâm thức nhất định chỉ có thể tái sinh tức thời và 
không có thân trung ấm, bởi trong câu “kiết sanh 
tâm khởi lên và được thiết lập trong đời sau” vẫn 
có thể hàm ý một giai đoạn trung gian, chuyển 


55 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





tiếp từ đời sống cũ vừa chấm dứt sang một đời 
sống mới còn chưa khởi sinh, hay nói khác đi, đó 
là tiến trình “thiết lập” một đời sống mới. 

Trong một văn bản khác cũng được đưa 
vào phần luận (Vi Diệu Pháp - Abhidhamma) 
của tạng Nam truyền, chúng tôi tìm thấy bản 
dịch Anh ngữ có tựa đề “Points of Controversy”, 
dịch giả là bà Rhys Davis, dịch từ bản Pali 
“Kathävatthu”. Bản Anh ngữ này đã được hai dịch 
giả Tâm An và Minh Tuệ dịch sang tiếng Việt với 
tên sách là “Những điểm dị biệt”. Trong Chương 
8, Mục 2 với tiêu đề “Vấn đề trung hữu (Thân 
trung ấm)” có đoạn như sau: 

“Theo chú giải: Các tông phái như 
Pubbaselyas và Sammitllyas khi nhận thức 
danh từ “Trung bang bất hoàn”! nên cho rằng 
có một tầng trung gian nơi mà chúng sinh chờ 
đợi (để đi thọ sanh trong kiếp kế tiếp) trong một 
tuần hay lâu hơn. Lập luận minh bạch của phái 
Theravadins căn cứ trên lời dạy của đức Phật, 
chỉ có ba cõi để đi tái sanh là Dục Giới, Sắc giới 
và Vô sắc giới.” 

Trong đoạn văn này nói rằng “chỉ có ba cõi 
để đi tái sanh”, với hàm ý bác bỏ việc “có một 
tầng trung gian nơi mà chúng sinh chờ đợi (để đi 
thọ sanh trong kiếp kế tiếp) trong một tuần hay 


1 Bậc Bất lai chứng đắc quả A-la-hán nửa đời trước rồi nhập 
Niết bàn ở Tịnh cư thiên. (Chú giải của dịch giả) 


56 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





lâu hơn”. Căn cứ vào câu này, một số người cho 
rằng như vậy là không có thân trung ấm. 


Tuy nhiên, về xuất xứ của văn bản này, Hòa 
thượng Thích Minh Châu khi viết lời giới thiệu 
có đoạn như sau: 

“Đây là một tập. vừa ghi chép các quan điểm 
của các bộ phái không thuộc phái Thượng tọa bộ 
(Theravada) vừa trình bày quan điểm của phái 
Thượng tọa bộ về những điểm ấy. Như vậy, tập 
này là những tư liệu để những ai muốn tìm hiểu 
sự hình thành các bộ phái, các quan điểm dị đồng 
và những tranh cãi không thể nào tránh khỏi 
giữa các bộ phái ấy, có thể có những tư liệu quí 
giá về sự sai biệt giữa các bộ phái Phật giáo. ”" 

Căn cứ vào Lời giới thiệu của Hòa thượng 
Thích Minh Châu thì nội dung này chỉ là ý kiến 
tranh biện giữa các bộ phái, nên không thể dựa 
vào đó để đi đến kết luận rằng đây là lời dạy 
của đức Phật, càng không thể xem là quan điểm 
chính thức của Phật giáo. 

Như vậy, quan điểm bác bỏ sự hiện hữu của 
thân trung ấm hoàn toàn không có căn cứ vững 
chắc từ Kinh điển. Ngược lại, Kinh điển Bắc 
truyền thực sự cho chúng ta những chỉ dạy rõ 
nét hơn về sự hiện hữu của thân trung ấm. Kinh 


1 Lời giới thiệu sách Những điểm dị biệt - Tỳ-kheo Thích Minh 
Châu, viết ngày 11 tháng 3 năm 1987. 


57 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8, xác nhận về sự hiện 
hữu của thân trung ấm: 


“Như thân trung ấm tự tìm cha mẹ.” 1 


Như vậy, sự hiện hữu của thân trung ấm 
trong một khoảng thời gian nhất định sau khi 
chấm dứt đời sống này và đi tìm một đời sống 
mới là điều có đề cập trong Kinh điển. Tuy chúng 
ta không tìm thấy những mô tả chi tiết, cụ thể 
về thời gian tổn tại hay các đặc điểm của thân 
trung ấm, nhưng trong các kinh văn Hán tạng 
hiện còn, chúng tôi đã tìm được ít nhất là 340 tên 
kinh, luận khác nhau có đề cập đến thân trung 
ấm. Điều này cho thấy rõ tầm quan trọng của 
quan niệm về thân trung ấm đối với người Phật 
tử qua các thời đại là như thế nào. 


Vì sao đức Phật không trực tiếp giảng nói 
nhiều về thân trung ấm mà chỉ nhắc đến sự hiện 
hữu của nó trong Kinh điển? Điều này cũng dễ 
hiểu. Quan điểm của đức Phật trong việc thuyết 
pháp đã được nêu rõ trong cả kinh văn Bắc truyền 
lẫn Nam truyền là không nói đến những điều 
không cần thiết cho sự tu tập giải thoát. Trong 
Tương Ưng Bộ Kinh, thiên Đại phẩm, chương 12 
- Tương ưng sự thật, có đoạn sau đây: 


“Cũng vậy, này các tỷ-kheo, thật là quá 
1 2„r!P Fâ # H #23 ‹ (Như trung ấm thân tự cầu phụ mẫu. - 


Đại Chánh tạng, Tập 19, kinh số 945, trang 142, tờ a, dòng 
thứ 29 và tờ b, dòng thứ nhất). 


58 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





nhiều, những gì Ta đã thắng tri mà không nói 
cho các ông! Thật là quá ít những gì mà Ta đã 
nói ra! Nhưng tại sao, này các tỷ-kheo, Ta lại 
không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các 
tỷy-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục 
đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Th 
không nói lên những điều ãy.”" 

Trong Kinh điển Bắc truyền thì rất nhiều 
lần đức Phật im lặng, từ chối những câu hỏi về 
nguồn gốc vũ trụ hoặc sự hiện hữu hay không 
hiện hữu sau khi chết... Đó cũng là cùng một lý 
do, ngài chỉ muốn dành nhiều thời gian thuyết 
giảng về những điều thiết thực, dẫn dắt sự tu tập 
của đệ tử, thay vì cung cấp cho họ những hiểu 
biết không thực sự hữu ích cho sự tu tập trong 
hiện tại. 

Trỏ lại vấn đề đang bàn đến, chúng ta đã xác 
định được rằng theo Kinh điển thì thân trung 
ấm là thật có. Nhưng vấn đề tiếp theo là nếu có, 
thì thân trung ấm đó tồn tại trong bao lâu? 


Khi chuyển dịch quyển Tử thư Tây Tạng 
(Bardo Thodo]) từ bản dịch tiếng Anh của W. Y. 
Evens Wentz sang tiếng Việt, chúng tôi đã hết 
sức kinh ngạc khi thấy sách này mô tả thời gian 


: Tương ưng bộ kinh, Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích 
Minh Châu. 


59 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





tồn tại tối đa của thân trung ấm là 49 ngày, 
hoàn toàn tương hợp với nghi thức cầu siêu cổ 
truyền vẫn được sử dụng ở Việt Nam từ lâu đời 
là 7 tuần. Chúng ta đều biết, trước khi sách 
này được chuyển dịch sang tiếng Việt cũng như 
trước khi nhiều người Tây Tạng rơi vào cảnh lưu 
vong, thì Phật giáo Tây Tạng vốn là một địa hạt 
khép kín đối với toàn thế giới. Khoảng thế kỷ 18 
trỏ về trước, người Việt Nam học Phật chủ yếu 
qua Kinh điển Hán tạng, không có nguồn tiếp 
xúc nào với Phật giáo Tây Tạng trước đây. Thế 
nhưng vẫn có sự tương đồng về khoảng thời gian 
tồn tại tối đa của thân trung ấm, cho thấy khả 
năng nhận thức này được xuất phát từ cùng một 
cội nguồn là rất có thể.! 


Theo sự tương đồng trong khá nhiều luận 
giải mà cá nhân tôi đã đọc qua, thì thời gian tồn 
tại của thân trung ấm tối đa không quá 7 ngày 
sau khi một người chết đi. Tôi dùng chữ tối đa, là 
vì trong thực tế người chết có thể không ở trong 
trạng thái trung ấm lâu đến thế, mà tái sinh 
trong một thời gian ngắn hơn. Đối với những 


1 Một số người muốn biện giải ngược lại, cho rằng con số 49 
ngày hay 7 tuần là sự biểu hiện rõ nét của văn hóa Trung 
Hoa, xuất phát từ kinh Địa Tạng mà họ cho rằng do người 
Trung Hoa ngụy tạo. Tuy nhiên, nếu điều này là đúng, thì 
chúng ta phải giải thích thế nào về việc người Tây Tạng 
cũng nêu ra con số này, trong khi họ chỉ tiếp nhận Phật giáo 
từ Kinh điển Sanskrit (Ấn Độ) chứ không hề chịu ảnh hưởng 
của Hán tạng? 


60 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





người tu thiện nghiệp nhiều, họ có thể tái sinh 
tức thời đến cảnh giới lành. Ngược lại, người làm 
nhiều nghiệp ác quá nặng nề cũng phải tái sinh 
tức thời vào cảnh giới xấu ác. Phật giáo Tây Tạng 
nêu ra thêm trường hợp tái sinh theo nguyện lực, 
như các vị cao tăng có thể phát nguyện tái sinh 
trong hoàn cảnh nhất định nào đó để tiếp tục tu 
tập, cứu độ chúng sinh. Khi sự tu tập và nguyện 
lực của họ đủ mạnh, họ sẽ có thể tùy ý tái sinh 
mà không bị dẫn dắt hoàn toàn bởi nghiệp lực. 


Trong phần lớn các trường hợp khác, tâm 
thức người chết sẽ lưu lại trong trạng thái trung 
ấm tùy theo nghiệp lực và nhân duyên tái sinh. 
Có nghĩa là, họ có thể tái sinh vào một thời điểm 
bất kỳ trong quãng thời gian từ sau khi chết cho 
đến 7 ngày sau đó. 


Khi đã hết thời gian này, tuổi thọ của thân 
trung ấm chấm dứt và cái chết trong trạng thái 
này xảy ra để thần thức người chết lại đi vào một 
thân trung ấm tiếp theo, cũng với thời gian tối 
đa là 7 ngày nữa. 


Sự lặp lại này tối đa cũng không quá 7 lần, 
và do đó người chết chỉ có thể ở trong trạng thái 
trung ấm tối đa là 49 ngày, hay 7 tuần. 

Việc cúng tuần vào ngày thứ 7 sau khi chết 
chính là đúng vào ngày thân trung ấm phải 
chết đi lần đầu tiên nếu chưa tái sinh. Tương 
tự, những tuần tiếp theo cũng chính là những 


61 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





ngày thân trung ấm phải chết nếu chưa tái sinh, 
và tối đa cũng chỉ kéo dài đến tuần thứ 7, tức là 
ngày cúng tuần 49 ngày. 

Trở lại với điểm căn cứ thứ ba mà chúng ta 
đã đề cập trên, tức là “có thể tác động tích cực 
đến sự tái sanh của người chết”. Như vậy, phân 
tích cụ thể ra thì khi một người thân qua đời, 
chúng ta có 2 cơ hội để tác động tích cực đến sự 
tái sinh của người ấy. Thiết tưởng cũng nên nhấn 
mạnh ở đây một điều, “tác động tích cực” chỉ có 
nghĩa là giúp cho kết quả hiện có được chuyển 
biến theo hướng tốt hơn, chứ không có nghĩa là 
thay đổi hoàn toàn kết quả ấy, vốn đã quy định 
bởi những nghiệp thiện ác mà người ấy đã làm. 

Cơ hội thứ nhất là vào thời điểm lâm chung, 
hay cận tử. Đây là cơ hội tốt nhất và tất cả Phật 
tử, dù tu tập theo truyền thống nào, Nam tông 
hay Bắc tông, cũng đều dễ dàng đồng thuận về 
kết quả tích cực có thể có khi tận dụng được cơ 
hội này. Khi có người thân sắp qua đời vì già yếu, 
bệnh tật v.v... chúng ta phải biết tận dụng cơ hội 
quý báu này bằng cách nhắc nhở cho người ấy về 
tất cả những việc hiền thiện, tốt đẹp mà người ấy 
đã từng làm; nhắc nhở người ấy về Tam quy, Ngũ 
giới và những tâm nguyện tốt lành mà người ấy 
đã từng khởi sinh. Nếu là người chưa quy y Tam 
bảo, chưa thọ trì Ngũ giới, chúng ta nên khuyên 
họ phát tâm quy y và thọ giới vào thời điểm cuối 


62 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





đời này, chắc chắn sẽ là hành trang tốt nhất mà 
họ có thể mang theo vào kiếp sống tương lai. 


Rất nhiều Phật tử tuy tin vào ý nghĩa và kết 
quả của việc cầu siêu, hộ niệm cho người chết, 
nhưng chưa tận dụng được cơ hội vô cùng quý 
báu này vì hai lý do. 

Thứ nhất, không phải cái chết nào cũng có 
một quãng thời gian lâm chung được nhận biết 
rõ ràng, nghĩa là vào lúc ta biết chắc người thân 
của mình sắp chết. Đối với những trường hợp 
chết vì tuổi già hay bệnh nặng thì người chết có 
thể suy yếu dần một cách rõ rệt trước khi qua đời. 
Nhưng trong nhiều trường hợp khác thì chúng ta 
thường không có thời gian chuẩn bị khi cái chết 
đến một cách bất ngờ. 


Thứ hai, rất nhiều người rơi vào tâm trạng 
bấn loạn, rối rắm khi người thân của mình có 
biểu hiện sắp qua đời, và do đó không còn đủ 
sáng suốt để nghĩ đến việc phải làm những gì tốt 
nhất vào lúc đó. 


Như đã trình bày trên, khi một người sắp qua 
đời thì việc tác động tích cực vào tâm thức người 
ấy là điều vô cùng quý báu. Chúng ta có thể tạo 
nên một cận tử nghiệp tốt đẹp nếu giúp người ấy 
hướng tâm về Tam bảo, phát nguyện thọ trì giới 
luật, hoặc nhớ lại những thiện nghiệp họ đã làm 
trước đây trong đời. Vì điều này được khẳng định 


63 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





rõ ràng trong Kinh điển, nên đối với người Phật 
tử thì không còn gì phải nghi ngại nữa. 


Nhiều Phật tử tu tập theo pháp môn Tịnh 
độ gần đây đã hình thành các ban hộ niệm và tổ 
chức việc trợ niệm ở các gia đình khi có người lâm 
chung. Điều này rất tốt, nhưng điểm cần lưu ý là 
người được trợ niệm phải là người đã tin nhận và 
tu tập theo pháp môn Tịnh độ. Nếu bình sinh họ 
tu tập theo một pháp môn khác và không hướng 
tâm về pháp môn Tịnh độ, thì việc những người 
thân trong gia đình gượng ép tổ chức hộ niệm có 
thể không mang lại kết quả tốt, bởi nếu điều đó 
là trái với ý muốn của người lâm chung thì sẽ 
không thể giúp họ khởi sinh thiện niệm. 

Trong trường hợp đó, điều tốt hơn là nhắc 
nhở người lâm chung về những pháp tu mà họ đã 
từng tu tập hoặc quen thuộc, những việc thiện 
họ đã làm, hoặc nhắc về vị thầy mà trước đây 
họ đã quy y. Điều này sẽ giúp củng cố niềm tin 
vào Tam bảo cũng như giúp làm sinh khởi thiện 
niệm hướng về Tam bảo trong đời sống tiếp theo. 
Như vậy sẽ có nhiều khả năng mang lại kết quả 
tốt đẹp hơn. 


Nói chung, thời điểm lâm chung nếu có thể 
được tận dụng để khơi dậy hoặc gieo cấy những 
tâm niệm hiền thiện cho người sắp chết thì sẽ là 
điều hết sức quý giá, và hiệu quả của những việc 
làm này có thể tin chắc là sẽ tốt hơn rất nhiều 


64 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





lần so với những gì chúng ta có thể làm sau khi 
họ đã chết. 


Tuy nhiên, như đã nói trên, không phải ai 
cũng có thể tận dụng được cơ hội thứ nhất quý 
báu và ngắn ngủi này. Vì nhiều lý do khác nhau, 
có thể chúng ta hoặc bỏ lõ, hoặc không thể biết 
chắc là đã tạo được cận tử nghiệp quyết định cho 
sự tái sinh tốt đẹp của người chết hay chưa. Và vì 
thế, việc tận dụng cơ hội thứ hai vẫn là cần thiết 
trong mọi trường hợp. 


Cơ hội thứ hai chính là thời gian 49 ngày 
sau khi một người qua đời, là quãng thời gian 
mà chúng ta tin rằng người chết do những nhân 
duyên nào đó vẫn có thể còn lưu lại trong trạng 
thái trung ấm mà chưa tái sinh vào một cảnh 
giới kháe. 

Dựa vào niềm tin đó cũng như mong muốn 
làm được những điều tốt đẹp cuối cùng cho người 
thân của mình khi đã qua đời, có lẽ trong chúng 
ta sẽ không ai lại không cố gắng hết sức để tận 
dụng cơ hội này. 


Theo mô tả về thân trung ấm trong các bản 
luận giải thì lúc ở trong trạng thái này, tâm thức 
người chết vẫn có khả năng nhận biết cuộc sống 
đang diễn ra. Họ vẫn nghe, thấy và nhận thức về 
mọi sự việc. Vì thế, trong giai đoạn này tâm thức 
có thể khởi sinh các tâm niệm hiền thiện cũng 
như sân hận, bực tức, ái luyến v.v... Và sự giúp 


65 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





đỡ tốt nhất từ người sống chính là tạo mọi thuận 
duyên để tâm thức người chết hướng về điều 
thiện cũng như sinh khởi càng nhiều tâm niệm 
hiền thiện càng tốt. Đó chính là những nhân tố 
tốt nhất để giúp họ có được một tái sinh tốt đẹp. 


Ngay sau khi một người vừa qua đời, tốt nhất 
là nên mời thỉnh một vị thầy chân chánh đến 
thực hiện lễ thuyết linh. Đây là một hình thức 
thuyết pháp cho người vừa mới chết. Với những 
nghi thức nghiêm trang, thanh tịnh, vị thầy sẽ 
thuyết giảng những ý nghĩa cần thiết để tâm thức 
người chết có thể lắng nghe và nhận được lợi lạc 
từ Phật pháp. Nội dung chính thường là khuyên 
bảo người chết nên buông xả mọi sự luyến ái, 
hờn giận, tham muốn... đối với đời sống đã qua, 
hướng tâm về Tam bảo và khởi sinh thiện niệm 
để chuẩn bị cho một tái sinh tốt đẹp hơn, đồng 
thời khởi tâm tha thứ mọi lỗi lầm sai trái mà 
trước đây người khác đã làm đối với mình. 

Trong trường hợp không thể tìm được một vị 
thầy đến thuyết giảng, những người thân trong 
gia đình cũng có thể tự đứng ra làm việc này, với 
những nội dung khấn nguyện cùng người chết 
như vừa nói trên. 

Những nghi lễ tiếp theo cũng nên được hướng 
dẫn bởi một vị thầy chân chánh, có hiểu biết 
đúng đắn về Chánh pháp. Như đã nói, thời gian 
cầu nguyện cho người chết có thể kéo dài tối đa 


66 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





là 49 ngày, và thường được chia thành 7 tuần. 
Trong suốt thời gian này, ngoài việc tụng kinh, 
niệm Phật, những người thân trong gia đình nên 
phát tâm làm nhiều việc hiền thiện như bố thí, 
phóng sanh... và hồi hướng mọi công đức cho 
người chết. Đặc biệt cần lưu ý tuyệt đối tránh 
nhắc đến những việc không tốt trước đây đối với 
người chết, vì điều này có thể khiến họ khởi sinh 
những tâm niệm sân hận. 


Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc xác lập niềm tin 
trong nghi thức cầu siêu là vô cùng quan trọng. 
Khác với trong nghi thức cầu an, chúng ta có thể 
quan sát một phần các hệ quả tâm lý thực sự 
mang lại cho người cầu nguyện, đối tượng hướng 
đến của việc cầu siêu lại là tâm thức người đã 
chết và do đó chúng ta không thể biết được hiệu 
quả của việc cầu siêu có đạt được hay không, 
hoặc đạt được đến mức nào. Chính vì vậy, sự hoài 
nghi rất dễ nảy sinh, hay nói cách khác là không 
xác lập được niềm tin vững chắc khi thực hành 
nghi thức cầu siêu. Và cũng giống như hầu hết 
các hoạt động tâm linh khác, bởi niềm tin đóng 
vai trò quyết định nên sự hoài nghi có thể khiến 
cho việc cầu siêu không thể đạt được kết quả như 
mong muốn. 

Sự hoài nghỉ của người Phật tử đối với việc 
cầu siêu có thể xuất phát từ chính những diễn giải 
không chính xác khi đọc Kinh điển. Chẳng hạn, 
đoạn kinh văn sau đây trích từ Tương Ưng Bộ 


67 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Kinh, chương Tương ưng thôn trưởng, phần thứ VI 
với tiêu đề “Người đất phương tây” (hay Người đã 
chết), từng được một số người dẫn chứng để bác bỏ 
ý nghĩa của việc cầu siêu. Nguyên bản Việt dịch 
của Hòa thượng Thích Minh Châu như sau: 


Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 
Pàvàr1Ikamba. 


“Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 


“Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandha- 
kaputta bạch Thế Tôn: 


“ Hạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất 
phương tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa 
huệ (sevàla), nhờ nước được thanh tịnh. Những 
người thờ lửa, khi một người đã chết, đã mệnh 
chung, họ nhấc bổng và mang vị ấy ra ngoài 
(uyyàpenti), kêu tên vị ấy lên, và dẫn vị ấy vào 
thiên giới. Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn có thể làm 
như thế nào cho toàn thể thế giới, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
giới, cõi đời này? 

“ Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Th sẽ hỏi ông. 
Nếu ông kham nhẫn hãy trả lời. 


“Này Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ở đây, 
một người sát sanh, lấy của không cho, sống theo 


68 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưõi, nói 
lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, 
theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chắp tay đi 
cùng khắp và nói rằng: Mong người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này! Ông nghĩ thế nào, này 
Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của đại 
quần chúng ấy, hay do nhân tán dương, hay do 
nhân chắp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này? 
“ Thưa không, bạch Thế Tôn. 


“- Ví như, này Thôn trưởng, có người lấy một 
tảng đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi 
một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu 
khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói 
rằng: “Hãy đứng lên, tảng đá lón! Hãy nổi lên, 
tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lón! 
Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn 
ấy do nhân cầu khẩn của đại quần chúng ấy, 
hay do nhân tán dương, hay do nhân chắp tay đi 
cùng khắp, có thể trồi lên, hay nổi lên, hay trôi 
đạt vào bờ không? 


“ Thưa không, bạch Thế Tôn. 


“- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát 
sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời 


69 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





phù phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi 
một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu 
khẩn, tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói 
rằng: “Mong người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này! Nhưng người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 


22 


xứ, địa HEH...... 


Trong bản kinh trên, đức Phật dạy về tính 
xác thật của nhân quả; về hành vi, nghiệp lực đã 
tạo ra sẽ quyết định sự tái sanh của một người. 
Căn cứ vào lời dạy này, khi một người tạo nghiệp 
xấu ác, ta không thể kêu gọi, cầu khẩn để giúp 
người ấy được tái sanh về cảnh giới hiền thiện, 
tốt đẹp. 

Một số người căn cứ vào những lời dạy này 
để bác bỏ hoàn toàn ý nghĩa và kết quả của việc 
cầu siêu, cho rằng làm như thế là không đúng lời 
Phật dạy. 


Tuy nhiên, trong đoạn kinh văn trên đây, 
chúng ta cần chú ý đến hai ý nghĩa khác biệt 
quan trọng so với các trường hợp thực hành nghi 
thức cầu siêu mà chúng ta đang bàn đến. 


Thứ nhất, trong kinh văn đức Phật đang 
dẫn ra trường hợp có thể nói là cực kỳ xấu ác, 
khi một người phạm vào đủ tất cả những điều 


như “sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà 
hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 


70 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân hận, 
theo tà kiến”. Với một người có nếp sống như thế, 
điều tất nhiên là mọi người Phật tử đã tin nhận 
lời Phật dạy đều sẽ đồng ý rằng, không thể cầu 
nguyện để thay đổi kết quả tái sinh mà người ấy 
phải nhận lãnh. Điều này hoàn toàn chắc chắn, 
cũng như khi ném một tảng đá xuống hồ nước 
sâu thì nó nhất định phải chìm, không thể cầu 
khẩn, tán dương, mong mỏi... bằng bất cứ cách 
nào để tảng đá ấy nổi lên được! 


Hầu hết các trường hợp mà chúng ta muốn 
thực hành nghi thức cầu siêu đều không phải 
vậy, hay ít ra thì chúng ta cũng tin là không 
phải vậy. Những người thân đã mất mà chúng ta 
mong muốn cầu siêu, tuy không có được một đời 
sống thánh thiện, toàn hảo, nhưng chí ít cũng là 
những người đã quy y Tam bảo, phần nào đó có 
thọ trì Ngũ giới, và thi thoảng hắn cũng biết làm 
những việc phước thiện như bố thí, phóng sanh, 
cứu giúp người nghèo khó... Nếu không được vậy, 
thì ít ra họ cũng không đến nỗi phạm vào đủ cả 
10 bất thiện nghiệp như nêu ra trong đoạn kinh 
văn trên. Tuy họ có thể vẫn còn nhiều tham, sân, 
si... trong đời sống, nhưng hẳn cũng có những lúc 
biết thức tỉnh, có đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, trì 
chú... hoặc tu tập một số pháp lành. 

Nói cách khác, những đối tượng của việc cầu 
siêu hắn chưa đến mức là “tảng đá ném xuống hồ 


A2»»» 


sâu”, và vì thế mà khả năng “chìm hay nôi” chưa 


Z1 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





phải là điều ta có thể xác định chắc chắn. Dân 
gian có câu “còn nước còn tát”, dù chỉ một chút 
hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng khi người thân của 
mình đã mất đi, nhưng nếu có thể làm được gì tốt 
hơn cho người ấy, có lẽ không a1 trong chúng ta 
lại từ chối không cố gắng. 


Điểm khác biệt thứ hai là, sự cầu khẩn nêu ra 
để bác bỏ trong đoạn kinh văn trên rõ ràng theo 
phương cách của những người tà kiến, không 
phải của người Phật tử, bởi đó chỉ là “một quần 
chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, 
tán dương, chắp tay đi cùng khắp và nói rằng: 
Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này!” 
Như thế thì tất nhiên không thể có kết quả gì, 
vì chúng ta không thấy có mối tương quan nhân 
quả nào giữa việc họ làm với việc người chết sẽ 
được tái sanh về cảnh giới hiền thiện, tốt đẹp. 

Nhưng việc thực hành nghi thức cầu siêu 
trang nghiêm thanh tịnh và đúng pháp là hoàn 
toàn khác. Chúng ta căn cứ vào những lời Phật 
dạy để mong muốn làm điều tốt đẹp cho người 
thân của mình một cách chân chánh. Chúng ta 
hoàn toàn không muốn thay đổi nhân quả một 
cách vô lý, nhưng chúng ta tạo nhân thích hợp để 
có được quả tốt hơn. Vì trong Kinh điển dạy rằng 
người lâm chung cũng như sau khi chết nếu được 
nghe niệm Phật, tụng kinh, được nghe Pháp sư 
chân chánh thuyết pháp (trong lễ Thuyết linh), 


72 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





thì có thể khởi sinh tâm niệm hiển thiện. Với 
cận tử nghiệp tốt đẹp này, cảnh giới tái sanh của 
người ấy sẽ có thể tốt đẹp hơn. Những phương 
thức tác động này so với sự cầu khẩn nói trên là 
hoàn toàn khác nhau. 


Hơn nữa, khi tất cả người thân cùng hướng 
tâm cầu nguyện chân thành, cùng làm mọi thiện 
nghiệp để đem năng lực hiền thiện ấy hồi hướng 
cho người chết, thì đó là chúng ta đang tạo nhân 
lành để cầu quả tốt, cũng hoàn toàn khác biệt với 
những “quần chúng đông đảo, tụ tập” như mô tả 
trên. 


Nói tóm lại, dựa vào những lời dạy trong 
Kinh điển về cận tử nghiệp và về thân trung ấm, 
chúng ta có thể đặt niềm tin vào việc thực hiện 
nghi thức cầu siêu cho người thân đã chết một 
cách đúng Chánh pháp và có quyền hy vọng vào 
những kết quả tốt đẹp ở một mức độ nào đó của 
việc làm này. 

Vì thế, việc nhận hiểu đoạn kinh văn trên 
theo cách bác bỏ hoàn toàn ý nghĩa của nghi thức 
cầu siêu là không hợp lý. Ngược lại, những lời 
Phật dạy trong đó cần được hiểu theo đúng với 
bối cảnh sự việc cũng như hàm ý thuyết giảng 
của ngài, trong khi việc thực hành nghi thức cầu 
siêu là thuộc về một bối cảnh khác, một phạm 
trù khác. 


Điều tất nhiên là, người Phật tử tin vào lời 


73 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Phật dạy hẳn phải đồng ý rằng mỗi người đều 
phải lãnh chịu những nghiệp quả do chính mình 
đã tạo ra, không thể xem việc cầu siêu như một 
phương thức dựa vào để làm thay đổi ngược lại. 
Vì thế, điều tốt nhất vẫn là phải cố gắng thực hiện 
một nếp sống hiền thiện, tạo nhiều thiện nghiệp 
để chuẩn bị cho sự ra đi cuối đời của mình. Tuy 
nhiên, khi còn trôi lăn trong cuộc sống thế tục 
bon chen, quả thật không mấy ai có thể luôn giữ 
tâm hiền thiện mà không thỉnh thoảng khởi sinh 
những tâm niệm tham lam, sân hận, si mê... Do 
đó, nếu xem nghì thức cầu siêu như một nỗ lực 
trợ giúp cuối cùng cho người thân của mình ngay 
sau khi họ qua đời, thì chúng ta sẽ thấy rằng việc 
làm này thật vô cùng ý nghĩa và chính đáng, cho 
dù kết quả đạt được đến mức nào vẫn còn phải 
tùy thuộc vào nghiệp quả mà người ấy đã tạo ra. 


Hơn thế nữa, khi thực hành các việc lành như 
bố thí, phóng sinh... hoặc tụng kinh, niệm Phật 
và hồi hướng cầu siêu cho người chết, thật ra 
là chúng ta cũng đang làm lợi lạc rất nhiều cho 
người sống cũng như cho chính bản thân mình. 
Những hạt giống hiền thiện mà chúng ta gieo 
cấy đó luôn góp phần làm cho cuộc sống được tốt 
đẹp hơn, cả trong ý nghĩa tỉnh thần cũng như 
vật chất. 


Ngoài ra, việc tin vào nghi thức cầu siêu còn 
có một lợi ích lớn lao khác nữa. Đó là, niềm tin 
chân chính vào việc thực hiện những điều tốt 


74 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





đẹp cho người chết sẽ giúp chúng ta vượt qua 
nỗi đau mất mát người thân dễ dàng hơn. Từ khi 
còn nhỏ, tôi đã từng chứng kiến nhiều đám tang 
mà thân nhân người chết vật vã khóc than trong 
suốt nhiều ngày liền. Một số người khác thì bỏ 
ăn uống, đau khổ đến mức bơ phờ tưởng như sắp 
chết theo người thân của họ. Đối với người Phật 
tử tin sâu Phật pháp thì điều này sẽ không xảy 
ra, vì chúng ta biết rằng sự than khóc đau buồn 
của ta sẽ có hại rất nhiều cho người chết, khiến 
họ bám víu nhiều hơn vào đời sống cũ mà không 
thể hoan hỷ tái sinh về một cảnh giới tốt lành. 
Khi thực sự thương yêu, nhớ nghĩ đến người chết 
và làm theo đúng những gì Phật dạy, chúng ta 
vừa làm lợi ích cho người đã khuất nhưng cũng 
đồng thời tự làm lợi ích cho chính mình và mọi 
người quanh mình. Tất cả những điều này, mỗi 
chúng ta đều có thể suy xét và thể nghiệm ngay 
trong cuộc sống của chính mình. 


Mặt khác, niềm tin quan trọng nhất trong 
nghi thức cầu siêu chính là niềm tin vào đức 
Phật A-di-đà. Vì thế, nói đến thực hành nghỉ 
thức cầu siêu thì không thể không xác lập niềm 
tin vào đức Phật A-di-đà, bao gồm cả sự hiện 
hữu cũng như nguyện lực vô biên của ngài trong 
việc tiếp dẫn mọi chúng sinh hữu duyên về thế 
giới Cực Lạc. Nếu không thể xác lập niềm tin 
vào đức Phật A-di-đà và nguyện lực của ngài, 
thì việc thực hành nghi thức cầu siêu sẽ trở nên 


t) 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





mơ hồ, không định hướng, và do đó khó có thể có 
được kết quả. 


Đức Phật A-di-đà có thực sự hiện hữu hay 
không? Đây là câu hỏi quan trọng đối với rất 
nhiều Phật tử, nhất là những người đã và đang 
tu theo pháp môn Tình độ nhưng thực sự chưa 
củng cố được niềm tin, chưa nhận hiểu đầy đủ về 
pháp môn tu tập của mình. 


Đức Phật A-di-đà và thế giới Cực Lạc của 
ngài được đề cập đến rõ nét nhất trong kinh 
A-di-đà, là bản kinh quan trọng được đông đảo 
Phật tử tin nhận và trì tụng. Vì thế, những người 
hoài nghi về sự hiện hữu của đức Phật A-di-đà 
thường không phải là phủ nhận hoàn toàn mà có 
khuynh hướng nhận hiểu, diễn giải về đức Phật 
A-di-đà như một biểu tượng, thay vì là một đức 
Phật thực sự hiện hữu như kinh văn mô tả, cho 
dù trong kinh A-di-đà đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni không chỉ thuyết giảng về đức Phật A-di-đà 
và thế giới của ngài, mà còn có cả sự chứng minh 
của vô số chư Phật mười phương: 

“Xá-lợi-phất! Cũng như ta nay xưng tần lợi 
ích công đức không thể nghĩ bàn của Phật A-di- 
đà, phương đông lại có chư Phật như: Phật A-súc- 
bệ, Phật Tu-di Tướng, Phật Đại Tu-di, Phật Tu- 
di Quang, Phật Diệu Âm..., vô số chư Phật như 
vậy, mỗi vị đều từ cõi nước của mình, hiện tướng 
lưỡi rộng dài bao trùm ba ngàn đại thiên thế giói, 


76 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





nói ra lời chân thật này: Hết thảy chúng sinh 
nên tin vào lời xưng tán công đức chẳng thể nghĩ 
bàn của kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm.” 


Việc nhận hiểu theo cách diễn giải cho rằng 
đức Phật A-di-đà chỉ là một biểu tượng có lẽ 
được xuất phát từ một số tư tưởng trong Thiền 
tông, mà tiêu biểu nhất có thể dẫn ra bài kệ của 
Thượng sĩ Tuệ Trung, một thiền sư cư sĩ nổi tiếng 
vào đời Trần, trong đó có hai câu sau: 


Di-đà vốn thật pháp thân ta, 
Nam bắc đông tây khắp chói lòa. 


Hình ảnh đức Phật A-di-đà ở đây được xem 
như một biểu tượng pháp thân thanh tịnh của 
chính mỗi người, vốn tự tỏa sáng khắp nơi không 
ngăn ngại. Theo ý nghĩa được nêu ở đây, một khi 
hành giả có thể tu tập thanh tịnh tâm ý, làm 
hiển lộ tự tánh thanh tịnh hay pháp thân của 


! 4+4) # 1n 43, HHÉPTÍRIEPEZTISIÃ2 fŠ:¡ #2? 
2ï EI BỊ ‡tñh . 2A 1n) , X/ÁiA0b V /AlR%V ?h. 1h, 
4ø 4l#ìJJ 33 °b› Ã42+1ÄL BH JðŠ K 61H: ti = ƒ 
{+ #. W%\W S: [XS X4, đà XẤLD 1W NiẤ2 
jãä— 33134 ##.. ] (Xá-lợi-phất! Như ngã kim giả tán 
thán A-di-đà Phật bất khả tư nghị công đức, Đông phương 
diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di Tướng Phật, Đại Tu-di Phật, 
Tu-di Quang Phật, Diệu Âm Phật... như thị đẳng Hằng hà 
sa số chư Phật, các ư kì quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 
biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn: 
Nhữ đẳng chúng sinh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị 
công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. - Đại Chánh 
tạng, Tập 12, kinh số 366, trang 347, tờ b, dòng thứ 18 - 23). 


77 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





chính mình, thì đó chính là hình tượng đức A-d1- 
đà đang hiển hiện. 


Tương đồng với ý nghĩa này, vua Trần Nhân 
Tông cũng viết trong Cư trần lạc đạo phú: 


Tịnh độ là lòng trong sạch, 

Chó còn ngờ hỏi đến Tây phương. 
D-đà là tánh sáng sol, 

Mựa phải nhọc tìm về Cực Lạc. 

Ý nghĩa biểu trưng ở đây rất rõ ràng. Cõi 
Tịnh độ hay Cực Lạc ở Tây phương chính là biểu 
trưng của “lòng trong sạch”, tức tâm ý thanh 
tịnh. Và Phật A-di-đà là biểu tượng của trí tuệ, 
của tự tánh thanh tịnh tỏa sáng hay “tính sáng 
soi”. Qua đó, tác giả nhấn mạnh việc không cần 
phải hoài nghi về cảnh giới Tây phương, cũng 
không cần phải nhọc công tìm về Cực Lạc, bởi 
vì khi tự mình tu tập thanh tịnh tâm ý, hiển lộ 
tự tánh thanh tịnh sáng suốt thì ngay đó chính 
là cảnh giới Cực Lạc, ngay đó chính là hiển hiện 
đức Phật A-di-đà. 

Không riêng gì Thiền tông Việt Nam đời Lý- 
Trần, Thiền tông Trung Hoa từ thời Lục tổ Huệ 
Năng cũng đã có tư tưởng này. Trong kinh Pháp 
Bảo Đàn, phẩm Nghi vấn, Lục tổ giảng giải về 
Tịnh độ như sau: 


“Đức Thế Tôn nơi thành Xá-vệ thuyết việc 
sanh về Tây phương, kinh nói rõ ràng đến đó 
không xa. Nếu theo cách nói về hình tướng, thì 


78 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





số dặm là qua mười muôn ức cõi, chính là nói 
mười điều ác ngăn trở trong thân người, nên nói 
là xa. Nói xa, là với những kẻ căn cơ thấp kém. 
Nói gần, là với những bậc thượng trí... 


“Nay khuyên các vị thiện trì thức: Trước trừ 
mười điều ác, tức là qua được mười muôn cõi 
nước, trừ được mười sự ác chướng ngăn che. Mỗi 
niệm thường thấy tánh, thường làm chuyện công 
bằng, chánh trực, thì đến nơi như búng móng 
tay, liền thấy Phật Di-đà...”" 


Trong phần giảng giải này của Lục tổ, chúng 
ta thấy rõ ý nghĩa biểu trưng qua cách giải thích 
“mười muôn ức cõi” là mười điều ác, và tu tập dứt 
hết mọi điều xấu ác, thường thấy được tự tánh 
sáng suốt của mình, thường làm chuyện công 
bằng, chánh trực... liền lập tức thấy Phật Di-đà, 
nhanh “như búng móng tay”... 


Những ý nghĩa biểu trưng như trên đều hoàn 
toàn đúng đắn, có thể chỉ ra con đường tu tập 
chân chánh cho mọi người Phật tử. Vấn đề ở đây 
là, liệu cách hiểu này có phủ nhận hình ảnh đức 
Phật A-di-đà như một vị Phật thực sự hiện hữu 
trong không gian và thời gian, nghĩa là đúng như 
những mô tả cụ thể trong Kinh điển hay không? 

Trong rất nhiều Kinh điển, đức Phật luôn 


nhấn mạnh điểm chính yếu trong sự tu tập là 


1 Kinh Pháp Bảo Đàn, bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - 
Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo (2002), trang 44 — 45. 


79 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





hoàn thiện tâm ý. Hai bài kệ đầu tiên trong kinh 
Pháp cú dạy rằng: 


1. Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, ý tạo: 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau, 
Như xe, chân vật kéo. 


2. Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo, 

Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 
An lạc bước theo sau, 
Như bóng, không rời hình. 


Như vậy, việc tu tập tự tâm thanh tịnh để 
phát triển trí tuệ, hiển lộ tự tánh sáng suốt, tất 
nhiên là phương thức chân chánh để đạt đến 
cảnh giới của chư Phật, không riêng gì đức Phật 
A-di-đà, mà có thể nói rằng hành giả đạt đạo 
theo cách ấy có thể tiếp cận với tất cả chư Phật 
trong mười phương. Với “ý thanh tịnh” thì cảnh 
giới quanh ta chính là Cực Lạc, tự tánh chính 
là Phật A-đi-đà. Điều đó không có gì phải nghi 
ngạI1. 


Thế nhưng, chư Phật ra đời vì giáo hóa chúng 
sinh mê muội, không phải vì hàng thánh giả đạt 
đạo. Mà đối với đa số chúng sinh đang còn mê 


80 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





muội thì từ chỗ tham lam, sân hận, si mê trong 
đời sống, muốn vượt lên đến chỗ “D¡-đà vốn thật 
pháp thân ta” như Thượng sĩ Tuệ Trung nói đó, 
quả thật không phải chuyện dễ dàng, nếu không 
muốn nói là bất khả thi. Chính vì vậy, đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni mới từ bi thuyết dạy pháp môn 
phương tiện, dẫn dắt chúng sinh mê lầm đi từ 
chỗ hình tướng đến nơi không hình tướng, đi từ 
chỗ bám chấp vào đối tượng bên ngoài đến chỗ 
thấy được tự tánh bản lai thanh tịnh. 


Như vậy, hành giả nếu có thể đạt đến chỗ 
“ức tâm tức Phật”, hắn nhiên không cần thiết 
phải niệm Phật cầu vãng sanh, bởi ngay nơi chỗ 
đạt ngộ đó thì đã thấy được “Di-đà là tánh sáng 
soi”, nên “nựa phải nhọc tìm về Cực Lạc”. Tuy 
nhiên, dù có người đạt được như thế thì cũng 
không thể bác bỏ, phủ nhận sự hiện hữu thực 
sự của đức Phật A-di-đà như trong kinh mô tả, 
bởi Phật trong tâm không hề ngăn ngại Phật thị 
hiện trong từng cảnh giới. Đối với người mê tối 
thì nếu không có vị Phật bên ngoài dẫn dắt giáo 
hóa, ắt cũng không thể tự thấy được Phật trong 
tâm. 

Tương tự, đức Phật Thích-ca trong rất nhiều 
kinh luận Đại thừa đều xác nhận “Tất cả chúng 
sinh là Phật sẽ thành”, nhưng chúng ta không 
thể dựa vào điều đó để bác bỏ sự hiện hữu thật sự 
của đức Phật Thích-ca, người đã từng đản sanh 
và giáo hóa nơi thế giới này. Mỗi chúng ta đều 


81 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





có Phật trong tâm, nhưng tin vào điều đó không 
có nghĩa là không tin có chư Phật đang giáo hóa 
trong mười phương quốc độ. Chính Lục tổ Huệ 
Năng cũng từng xác nhận: “Khi mê nhờ thầy độ, 
khi ngộ rồi tự độ.” Chúng sinh đang còn mê tối, 
nếu không nhờ có nguyện lực đại từ bi của đức 
Phật A-di-đà và sự dẫn dắt, giáo hóa của đức 
Phật Thích-ca thì làm sao có thể tự mình thấy 
được “tự tánh Di-đà”? 


Như đã nói trên, pháp tu của hàng thượng 
căn thượng trí hẳn phải khác với người căn cơ 
thấp kém, như Lục tổ cũng chỉ rõ trong đoạn văn 
trên: “Nói xa, là với những kẻ căn cơ thấp kém. 
Nói gần, là với những bậc thượng trí....” 


Rõ ràng, Tổ sư cũng phân biệt kẻ “căn cơ thấp 
kém” với “bậc thượng trí”, cho nên khi dạy người 
“thấy tánh thành Phật” thì không phải ai cũng 
là người làm được. Ngược lại, với đa số chúng 
sinh “căn cơ thấp kém” thì việc vượt qua “mười 
muôn ức cõi nước” không thể không nhờ đến con 
thuyền Tịnh độ. 


Như người bơi lội giỏi, muốn vượt sông chỉ 
cần nhảy xuống nước bơi thẳng sang bờ bên kia. 
Người ấy quả thật không cần đến con đò, nhưng 
cũng không thể vì thế mà phủ nhận sự hiện hữu 
của ông lão chèo đò tốt bụng, vẫn thường xuyên 
đưa những người yếu đuối, không biết bơi lội 
sang sông. 


82 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





Như vậy, theo lời Phật dạy thì việc nhận biết 
tự tánh của người đạt đạo không hề phủ nhận 
pháp tu phương tiện của kẻ sơ cơ, bởi tất cả đều 
viên dung trong mục đích giáo hóa của chư Phật. 
Không thể vì tin vào “tự tánh Di-đà” mà phủ 
nhận đức Phật A-di-đà thật có nơi thế giới Tây 
phương Cực Lạc. Hơn nữa, nếu người đã thực sự 
thấy được “tự tánh Di-đà”, ắt cũng sẽ không còn 
khởi lên những tranh biện thuộc loại này. 


Còn như xét về sự tướng, theo lý luận tri 
thức thế gian, thì cũng không thể phủ nhận sự 
hiện hữu của đức Phật A-di-đà, cho đến vô số 
chư Phật trong mười phương. Vì sao vậy? Trong 
dòng thời gian vô thủy vô chung, chỉ theo lý mà 
suy cũng thấy ngay là không thể chỉ có đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI1 là duy nhất. Nếu như ngài đã 
có thể tu tập thành Chánh giác, thì vô số chúng 
sinh từ vô thủy đến nay hẳn cũng phải có những 
người khác đã tu tập và đã thành Chánh giác. 
Trong Kinh điển, đức Phật đã xác nhận điều đó 
và theo suy luận thì như thế cũng hoàn toàn hợp 
lý. Trong vô số những vị Phật khác đó, việc thật 
có một vị Phật mang danh hiệu A-di-đà với tâm 
nguyện độ sinh bằng 48 lời đại nguyện cũng là 
điều tự nhiên. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã vì 
thương xót chúng sinh nên thuyết dạy kinh A-di- 
đà, chỉ bày pháp môn Tịnh độ, nói rõ với chúng 
ta về vị Phật đó, về cõi Phật đó. Người Phật tử 
tin nhận lời Phật dạy ắt không thể nghi ngờ. Và 


83 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





theo đó mà xét thì việc đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni nhọc lòng thuyết giảng về đức Phật A-di-đà 
cho chúng sinh cõi Ta-bà này được biết và hướng 
tâm cầu nguyện vãng sanh, rõ ràng là một nhân 
duyên tốt, có thể giúp mở ra con đường tu tập 
thích hợp cho rất nhiều chúng sinh. 


Một khi có thể tin nhận cả “tự tánh Di-đà” 
cũng như một đức Phật A-di-đà thực sự hiện 
hữu ở cảnh giới Tây phương, thì mỗi chúng ta 
đều có quyền chọn lựa cho mình một pháp tu 
thích hợp mà không hề có sự ngăn ngại, bác bỏ 
lẫn nhau. Với những al có tâm lực vững vàng, 
trí tuệ sáng suốt thuộc hàng thượng căn thượng 
trí, hắn có thể chọn theo cách tu dưỡng tự tâm 
để sớm đạt đến chỗ “thấy tánh thành Phật”, tự 
chuyển hóa cõi uế trược này hóa thành Tịnh độ. 
Nhưng đối với những kẻ mê chấp còn dày, tham 
sân còn nặng, dù đã tin nhận lời Phật dạy nhưng 
nghiệp chướng si mê nhiều đời chưa dễ dứt trừ, 
thì việc nhận ra “tự tánh Di-đà” e không thể là 
chuyện trong sớm tối. Với những người này, việc 
đặt niềm tin vào đức Phật A-di-đà và nguyện 
lực của ngài cũng là hoàn toàn đúng theo Chánh 
pháp. Trong kinh A-di-đà, đức Phật dạy: 


“Xá-lợi-phất! Như những kẻ nam, người 
nữ có lòng lành, nghe giảng nói về Phật A-di- 
đà, bèn chuyên tâm niệm danh hiệu ngài, hoặc 
một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn 
ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy 


84 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





ngày... nhất tâm không tán loạn. Người ấy khi 
lâm chung liền thấy đức Phật A-di-đà cùng các 
vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. Khi mạng 
chung tâm không điên đảo, liền được sanh về cõi 
Cực Lạc của đức Phật A-di-đà. ” 


Về mặt tu tập, trong đoạn kinh văn này 
chúng ta thấy đức Phật chỉ bày cả hai yếu tố tự 
lực và tha lực. 


Về tự lực, người niệm Phật phải chuyên tâm, 
nghĩa là phải buông xả mọi ngoại duyên, chỉ còn 
chú tâm duy nhất vào một việc niệm Phật mà 
thôi. Chuyên tâm như vậy cho đến khi nào đạt 
được sự “:hất tâm bất loạn”. Kinh văn nói một 
ngày cho đến bảy ngày chỉ là tượng trưng, không 
phải tính đếm cụ thể, mà hàm ý việc tu tập như 
vậy phải kiên trì, liên tục không gián đoạn, cho 
đến khi nào đạt được kết quả “nhất tâm bất loạn” 
mới thôi, bất kể là bao lâu. 

1 Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn 
thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, 
nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ 
nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, 
kỳ nhân lâm mệnh chung thời, A-di-đà Phật dữ chư Thánh 
chúng hiện tại kì tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên 
đảo, tức đắc vãng sinh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. 4 
#\‡Ð) ! ##-šð † . š%x^.. MlzlT78lt0b, 3d #@ð, 
Z— H.#— H.#=H.#ZWH.#z7z H.#z H, 
+#+2©H› — 1:#ÑñL . XA ñ§#4HỆ, fỊJ1BIltgbttiT #0U 
#iểHẪHT. . “A4, x; XI], Rpf4L2LETiRFSb4ez2 B 
+ › (Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 366, trang 347, tờ b, 
dòng thứ 10 - 15). 


8ð 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Thật ra, người đã đạt được mức độ định tâm 
này rồi thì công phu tu tập từ đó về sau cũng sẽ 
thường được an trú trong Chánh định, không còn 
gián đoạn, thối thất. Cho nên, ý nghĩa nỗ lực tự 
thân ở đây là rất quan trọng. 


Về tha lực, đoạn kinh văn này nhắc lại và xác 
quyết về đại nguyện của đức Phật A-di-đà, theo 
đó thì tất cả những chúng sinh nào chuyên tâm 
niệm danh hiệu ngài, cầu được vãng sanh về cõi 
nước của ngài, đều sẽ được ngài và Thánh chúng 
hiện đến tiếp dẫn về cảnh giới Cực Lạc. 


Khi đã hội đủ hai điều kiện tự lực và tha 
lực như trên thì kết quả hiện tiền là người ấy 
sẽ “mạng chung tâm không điên đảo, liền được 
sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A-di-đà”. 


Khi hiểu đúng được đoạn kinh văn này, ta sẽ 
thấy rằng hồng danh đức Phật A-di-đà không 
phải một câu thần chú để bất cứ ai đọc lên cũng 
đều sẽ được vãng sinh, mà điều kiện trước hết 
là người ấy phải từng được nghe giảng giải về 
Phật A-di-đà và tin nhận, phải có được một sự 
phát tâm chân thành, chí thiết. Thứ hai là phải 
“chuyên tâm niệm danh hiệu ngà1”như một pháp 
môn tu tập kiên trì, nghĩa là chỉ hướng tâm duy 
nhất vào việc niệm danh hiệu Phật, không nghĩ 
nhớ đến bất kỳ điều gì khác, phải buông xả hết 
muôn duyên vướng bận. Có được hai yếu tố này 
rồi, mới tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng từ một ngày, 


86 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





hai ngày... tu tập không gián đoạn cho đến lúc 
đạt được sự “nhất tâm bất loạn”. 


Vì đại nguyện tiếp dẫn của đức Phật A-di- 
đà là luôn sẵn có và không giới hạn, tâm thức 
người niệm Phật lại có sự chân thành hướng về 
và sẵn sàng tiếp nhận tha lực của đức Phật, nên 
sự “cảm ứng đạo giao” hoàn toàn có đủ điều kiện 
để xảy ra, và người niệm Phật sẽ đạt được kết 
quả vãng sanh về Cực Lạc. 


Chúng ta cũng cần chú ý một điều, cốt lõi của 
kinh A-di-đà là niềm tin. Trong toàn bản kinh, 
đức Phật lặp lại ba lần khuyên dạy, nhưng cuối 
cùng ngài vẫn còn băn khoăn lo lắng rằng chúng 
sinh không chịu tin nhận, bởi biết rằng những gì 
ngài thuyết dạy trong kinh này là hết sức khó tin 
nhận đối với chúng sinh. 

Lần thứ nhất, sau khi giảng nói chỉ tiết về 
đức Phật A-di-đà và cõi Cực Lạc ở phương tây, 
đức Phật dạy: “Xá-lợi-phất! Chúng sanh nghe 
biết rồi, nên phát nguyện sanh về cõi ấy.” 


Lần thứ hai, sau khi giảng nói những lợi ích 
của sự vãng sinh và phương thức để được vãng 
sinh là tin nhận và trì niệm danh hiệu đức Phật 
A-di-đà, đức Phật ân cần lặp lại lời khuyên dạy: 


1 Xá-lợi-phất! Chúng sinh văn giả, ưng đương phát nguyện, 
nguyện sinh bỉ quốc. &#| #% ! +Ml2. /ä##&#ãÃ, #ã+ 
4x#B] . (Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 366, trang 347, tờ 
b, dòng 7 - 8). 


87 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





“Xá-lợi-phất! Th thấy sự lợi ích đó, nên mới 
giảng nói như vậy. Nếu có chúng sinh nào được 
nghe, nên phát nguyện sanh về cõi ấy.” 


Sau hai lần khuyên dạy và giảng rõ như 
thế, vô số chư Phật ở khắp mười phương trong 
hư không liền hiển lộ tướng chân thật? để chứng 
minh cho lời dạy của đức Phật Thích-ca, tất cả 
đều khuyên chúng sinh nên tin nhận những lời 
dạy đó, vì tất cả chư Phật đều hộ niệm cho kinh 
này. 

Và sau khi đã có sự chứng minh của tất cả 
chư Phật, đức Phật Thích-ca lại ân cần khuyên 
dạy thêm lần thứ ba, nhấn mạnh ở việc chư Phật 
cũng đều đồng lòng như vậy: 


“Xá-lợi-phất! Vì vậy mọi người đều nên tin 
theo lời ta và chư Phật đã nói.” 


Ba lần khuyên dạy, thật hết sức ân cần thiết 
tha, lại có sự viện dẫn đến hết thảy chư Phật 


1 Xá-lợi-phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu 
chúng sinh văn thị thuyết giả ưng đương phát nguyện sinh bỉ 
quốc độ. %#l #% ! 4Ñ *#\ . #wš. #2 #⁄+BMlxXð 
3: J&#ðØã + t BỊ +. (Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 
366, trang 347, tờ b, dòng 15 - 17). 

? Tướng chân thật: tức là tướng lưỡi rộng dài của chư Phật, có 
được do các ngài đã qua nhiều đời nhiều kiếp luôn nói lời 
chân thật, không bao giờ sai dối. 

3 Thị cố Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ cập 
chư phật sở thuyết. #424 #5 ! ¿1š 1š: ?ã 4 34 
Zð . (Đại Chánh tạng, Tập 12, kinh số 366, trang 348, tờ 
a, dòng 11 - 12). 


88 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





chứng minh đó là những lời chân thật, nhưng 
đức Phật Thích-ca vẫn còn lo lắng rằng đối với 
chúng sinh mê muội trong vòng vô minh tăm tối, 
có thể họ vẫn chưa chịu tin nhận. Vì thế, ngài lại 
tiếp tục thuyết phục thêm bằng cách chỉ ra sự 
khó tin nhận của pháp môn này: 


“Xá-lợi-phất! Nên biết rằng, ta ở trong cõi 
đời xấu ác có năm thứ uế trược, làm nên việc 
khó khăn, đạt được quả Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, vì tất cả thế gian thuyết dạy pháp 
môn khó tin nhận này, thật là một điều rất khó 
lắm thay!” 


Quả thật rất khó tin nhận, nên sự thật là đã 
có không ít người không chịu tin nhận, hoặc tin 
nhận một cách sai lầm về bản kinh này. Một khi 
đã không tin nhận thì đương nhiên sẽ dẫn đến 
việc phủ nhận sự hiện hữu của đức Phật A-di- 
đà. Và như thế thì tự thân mình không thể tu 
tập pháp môn Tịnh độ, mà cũng không thể thực 
hành có kết quả nghi thức cầu siêu cho người 
thân đã mất của mình. 


Về mặt tu tập tự thân, chúng ta đã tìm hiểu 
về sự phát sinh tha lực từ chư Phật đối với những 


1 Xá-lợi-phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan 
sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị nhất thiết thế 
gian thuyết thử nan tín chỉ pháp, thị vi thậm nan. 4-#l #È ! 
W tuại j4 nh 3 dt, 17w3E3f¡ TP T3Ê 2 l =ji =3 1<, 
—3+”. Rl7uw31š> 3x. % %5‡L3È ! (Đại Chánh tạng, 
Tập 12, kinh số 366, trang 348, tờ a, dòng 23 - 26). 


89 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





chúng sinh có tâm thành, có sự tu tập chân 
chánh. Một khi nguyện lực vô biên của chư Phật 
luôn hướng đến tất cả chúng sinh với lòng đại 
từ đại bi sẵn lòng cứu độ, thì vấn đề còn lại chỉ 
là ở nơi chúng ta, phải có sự tu tập chân chánh, 
có tâm chí thành thanh tịnh, để có thể làm khởi 
sinh sự “cảm ứng đạo giao nan tư nghị”. 


Nếu chúng ta không tu tập, trong tâm ta đầy 
phiền não cấu nhiễm, không thanh tịnh, không 
chân thành, thì chắc chắn không thể có sự cảm 
ứng. Trong trường hợp đó, ta không thể nói là 
không có Phật A-di-đà, bởi sự khuyết thiếu là 
ở nơi chúng ta. Cũng giống như sóng vô tuyến 
truyền hình phủ khắp trong vùng và mỗi nhà 
chúng ta đều sẵn có ti-vi, nếu riêng ta không 
xem được hình ảnh thì đó là do ti-vi của ta bị 
hỏng, không phải do không có sóng truyền hình. 


Về mặt ý nghĩa cầu siêu cho người đã chết, 
chúng ta cũng đặt niềm tin nương theo tha lực 
của đức Phật A-di-đà. Và như đã nói, người chết 
cũng phải là người đã từng tin nhận và phát tâm 
hướng về Tịnh độ. Có như vậy thì sự nhắc nhở, 
hỗ trợ của chúng ta trong giai đoạn này mới có 
kết quả tốt. Nhưng cho dù không được như thế, 
ta vẫn có thể hy vọng gieo được một hạt giống 
lành vào tâm thức người chết trong giai đoạn 
chuẩn bị tái sinh, giúp họ có thêm được một điều 
kiện tốt hơn cho đời sống tiếp theo. 


90 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





Ý nghĩa của nghi thức cầu siêu đúng Chánh 
pháp là như thế, nhưng hiện nay do thiếu hiểu 
biết nên vẫn có không ít người vô tình gây ra 
nhiều phiền não, rối rắm và tai hại cho người 
thân của mình khi họ còn ở trong gia1 đoạn trung 
ấm này. 

Sai lầm thứ nhất là không kiềm chế được sự 
đau buồn, than khóc kể lể. Nhìn từ góc độ của 
người thế gian thì đây là chuyện bình thường và 
không có gì sai trái. Khi một người qua đời, vợ 
hoặc chồng, cha mẹ hoặc con cái, anh chị em... 
với sự thương tiếc và đau đớn vì vĩnh viễn mất 
đi một người thân, ắt không tránh khỏi sự đau 
buồn than khóc, và cũng nhất thời nhớ lại bao 
kỷ niệm buôn vui sướng khổ đã từng gắn bó với 
người thân ấy. Vì thế, việc khóc than kể lể vẫn 
được xem là chuyện hết sức bình thường. 


Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của người Phật 
tử tin nhận lời Phật dạy thì những điều này là 
hết sức tai hại cho những giây phút cuối cùng 
của người chết, trước khi họ tái sanh vào một 
đời sống mới. Như đã nói trên, trong giai đoạn 
trung ấm, tâm thức người chết vẫn còn tỉnh táo 
nhận biết về đời sống cũ và có thể dễ dàng khởi 
lên những tâm niệm ái luyến, sân hận hay buồn 
đau, khổ não... Chính những tâm niệm này sẽ 
tạo nên một cận tử nghiệp không tốt cho người 
chết và lôi kéo họ vào một đời sống mới tương 


91 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





ứng với những tâm niệm phiền não đó, thay vì là 
một cảnh giới tốt đẹp, an vui. 


Trong cuộc sống thường ngày, khi yêu thương 
một người thân ta luôn cố gắng để làm được 
những gì tốt nhất cho người ấy. Nếu người thân 
của ta có bệnh, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ cũng 
như tạo mọi điều kiện để người ấy tuân theo 
những chỉ dẫn của bác sĩ, cho dù là những điều 
khó thực hiện, như phải kiêng cữ các món ăn, 
phải hạn chế một số hoạt động v.v... Ta làm như 
thế vì tin vào chỉ dẫn của bác sĩ và mong muốn 
những điều tốt nhất cho người thân của ta. 


Khi người thân của ta qua đời, những chỉ dẫn 
cần tuân theo để làm được những điều tốt nhất 
cho người ấy chính là những chỉ dẫn từ đức Phật, 
từ Kinh điển. Cảnh giới của người đã chết là một 
nơi ta hoàn toàn không biết đến, vì thế ta cần đặt 
niềm tin vào bậc giác ngộ đã thân chứng và biết 
được về cảnh giới ấy, chính là đức Phật. Hơn thế 
nữa, những chỉ dẫn này còn có thể suy nghiệm để 
thấy được tính hợp lý và lợi ích tức thời. Chẳng 
hạn, ta có thể suy xét để thấy rằng mọi sự than 
khóc đều vô ích đối với người đã chết, trong khi 
lại có thể làm gia tăng hơn nữa những khổ đau 
cho người còn sống. Ngược lại, nếu thực hành 
theo lời Phật dạy, ta có thể thấy được sự giảm 
nhẹ của nỗi khổ đau vì mất mát, đồng thời cũng 
mang lại những lợi ích tốt đẹp cho cuộc đời khi 


92 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





ta phát tâm làm những việc hiền thiện vì người 
chết. 


Khi suy xét như thế, ta có thể tin rằng việc 
than khóc kể lễ không mang lại điều gì lợi ích cho 
cả người chết lẫn người sống, mà ngược lại chỉ 
làm khởi sinh thêm những tâm niệm đau buồn, 
khổ não trong tâm thức người chết, sẽ vô cùng 
tai hại cho sự tái sinh của họ. 


Sai lầm thứ hai là thực hiện những nghi thức 
tống táng một cách không thích hợp. Những tập 
tục lâu đời mà rất nhiều người vẫn còn làm theo 
thực sự là dựa trên sự thiếu hiểu biết hơn là sáng 
suốt, chẳng hạn như đốt vàng mã, rước nhạc 
lễ, giết mổ gà vịt cúng tế v.v... Những điều này 
chẳng những hoàn toàn không mang lại lợi ích 
gì cho tâm thức người chết, mà ngược lại còn hết 
sức tai hại. Những âm thanh kèn trống inh ỏi, 
ồn náo trong suốt thời gian tổ chức tang lễ có thể 
khuấy động tâm thức người chết mà không thực 
sự có ý nghĩa gì cả. Thay vì vậy, chúng ta nên giữ 
một bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh với 
lời kinh tiếng kệ, thích hợp hơn với việc khơi dậy 
niềm tin vào Tam bảo cũng như các thiện niệm 
cho người đã chết. 

Việc cúng tế người chết bằng cách giết mổ gà 
vịt hay các con vật khác lại càng nguy hại hơn 
rất nhiều, bởi thay vì hồi hướng cho người chết 
những thiện nghiệp, ta lại nhân danh người chết 


93 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





để làm những việc sát sinh hại vật. Chỉ cần soi 
rọi vấn đề dưới cái nhìn nhân quả, hẳn không 
ai có thể phủ nhận được sự nguy hại của những 
việc làm như thế. 


Sai lầm thứ ba cũng liên quan đến việc sát 
sinh hại vật. Đó là quan điểm phải đãi đằng 
những người đến viếng tang cho “phải phép”. Và 
chính vì sự đãi đằng này mà trong nhiều đám 
tang, gà vịt hay các con vật khác bị giết mổ hàng 
loạt; có đám tang còn giết mổ cả heo, dê... để việc 
đãi đằng được đầy đủ, thịnh soạn. Và đôi khi ở 
mức tệ hại hơn, thay vì tạo điều kiện để những 
người viếng tang có thể giữ một tâm trạng thành 
kính phân ưu cùng gia quyến, thì ở nhiều tang 
lễ người ta còn bày đủ rượu thịt để đãi đằng... 
Và do đó mà những người đến dự tang lễ, bị kích 
thích bởi hơi men, nhiều khi không còn giữ được 
thái độ nghiêm trang thích hợp. 


Người chết không nhận được lợi ích từ việc 
làm này, nhưng ngược lại phải gánh chịu sự oán 
hận từ những sinh linh bị giết hại. Đây không 
phải là điều tốt đẹp chúng ta nên làm cho người 
thân của mình. Đó là chưa nói chính bản thân 
những người sống đã phải nhận nghiệp quả xấu 
ác trước tiên vì những hành vi giết hại, cướp đoạt 
mạng sống của chúng sinh. 


Đối với những người không tin nhân quả, họ 
có thể xem đây như việc bình thường. Nhưng nếu 


94 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





là người Phật tử đã tin nhân quả thì hẳn nhiên 
không còn gì vô lý bằng việc chúng ta mong cầu 
điều tốt đẹp cho người thân của mình mà lại ra 
tay giết hại, thực hiện những điều xấu ác. 


Vì thế, nếu chưa thể làm được điều tốt đẹp 
cho người thân của mình khi qua đời, thì ít nhất 
chúng ta cũng nên tránh đừng gây hại cho họ 
qua những việc sai lầm như trên. Chỉ khi biết né 
tránh những sai lầm này thì việc thực hành nghi 
thức cầu siêu của chúng ta mới có thể mang lại 
kết quả như mong muốn. 


3. Sám hối 


ệc bái sám, lễ lạy có thể diệt trừ 

được tội lỗi, sai lầm đã mắc phải 
hay không? Để trả lời câu hỏi này, cần có một cái 
nhìn toàn diện theo lời Phật dạy, thay vì chỉ suy 
đoán chủ quan theo ý riêng của mỗi người. 


Đối với quan điểm thông thường thì khi đã 
mắc phải một lỗi lầm, thực hiện một hành vi tội 
lỗi, chúng ta có hai trách nhiệm. Thứ nhất, phải 
nhận chịu sự trừng phạt tương ứng với mức độ 
sai lầm và thứ hai là phải bồi thường, khắc phục 
những tổn thất, tai hại đã gây ra do hành vi sai 
trái đó. 

Nếu chúng ta giả định việc trả lời câu hỏi này 
là cho những người Phật tử, thì việc bái sám, lễ 


95 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





lạy được đề cập ở đây có nghĩa là thực hiện đúng 
theo Chánh pháp, theo lời Phật dạy, chẳng hạn 
như tụng đọc các bộ sám pháp, lễ lạy chư Phật, 
với tâm chí thành sám hối sửa cũ làm mới. Trên 
tinh thần đó thì câu trả lời chắc chắn là có thể. 

Nhưng nếu đối với những người lễ lạy với 
tâm tà kiến, mê tín, mong muốn cầu xin một thế 
lực siêu nhiên nào đó xóa tội cho mình, thì câu 
trả lời chắc chắn là không thể. Những hành vi 
sai lầm đã làm nhất định sẽ tạo thành kết quả 
xấu ác, và lễ lạy với tâm tà kiến si mê có nghĩa là 
càng chồng chất thêm sai lầm khác nữa, không 
thể dựa vào đâu để có thể dứt trừ tội lỗi. 


Trong pháp môn tu tập của Đạo Phật, đặc 
biệt có các pháp nhấn mạnh về sám hối, được 
gọi là sám pháp. Tu tập sám pháp là một sự kết 
hợp giữa tự lực và tha lực, vì thế người tu tập 
cần phải chọn một đối tượng cho sự tu tập của 
mình. Tùy theo đối tượng mà có các pháp tu khác 
nhau như Phổ Hiền Sám pháp, Di-đà Sám pháp, 
Hồng danh Sám pháp... Tuy nhiên, tất cả các 
sám pháp đều dựa trên một giáo lý cơ bản là làm 
thanh tịnh tâm ý, và sự thanh tịnh đó có được là 
do nỗ lực của tự thân hành giả cùng sự cảm ứng 
đối với tha lực mà hành giả hướng đến. 


Trong Thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ 
Hiền, chúng ta đọc thấy: “Nhất giả lễ kính chư 
Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng 


96 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng...” 
Bái sám, lễ lạy là sự tu tập phù hợp với cả bốn 
nguyện này. Lễ lạy là tôn kính, cũng là một hình 
thức xưng tán, cũng là cúng dường, cúng dường 
bằng tâm thành, bằng sự lễ kính, và khi lễ lạy 
như thế thì phát tâm ăn năn lỗi trước, răn ngừa 
lỗi sau. Phát tâm lễ lạy, sám hối như thế là đúng 
Chánh pháp. 


Trong kinh Pháp cú, đức Phật dạy: “Ý dẫn 
đầu các pháp.” Vì thế, tu tập thanh tịnh tâm ý là 
sự tu tập khởi đầu, quyết định nhất. Tâm ý được 
thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh, 
lời nói việc làm sẽ được thanh tịnh, do đó mọi ý 
nghĩ, hành vi, lời nói đều có thể tạo thành thiện 
nghiệp. 


Lễ sám giúp thanh tịnh tâm ý, thiền tập 
cũng giúp thanh tịnh tâm ý. Hai phương tiện 
khác nhau nhưng cùng một mục đích. Lễ sám 
thì kết hợp nội tâm dũng mãnh thiết tha, khởi 
tâm tránh ác làm thiện, với sự hướng về tha lực 
tôn kính chư Phật, Bồ Tát để nuôi dưỡng thiện 
tâm vừa sinh khởi, từ đó làm thanh tịnh tâm ý. 
Thiền tập thì tự mình quay về quán chiếu nội 
tâm, dứt bặt vọng tưởng, bao nhiêu vọng tưởng 
dần trừ hết, để tâm ý lắng trong thanh tịnh, nên 
nhấn mạnh về tự lực nhiều hơn. 


Nói nhấn mạnh nhiều hơn, có nghĩa là cũng 
không phải hoàn toàn không có tha lực. Người 


97 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





tu tập thiền quán do đâu mà phát tâm tu thiền? 
Vì tin hiểu lời Phật dạy. Nếu không có lòng tin 
vào đức Phật, hành giả cũng không thể tự mình 
tu tập. Đó là lý do vì sao việc thiền tập nơi thiền 
đường có tượng Phật trang nghiêm sẽ dễ mang 
lại hiệu quả hơn. Hơn nữa, mỗi một giai đoạn 
thiền tập nếu có những trạng thái chuyển biến 
khác lạ, đều cần có vị thầy dẫn dắt, đó cũng là 
tha lực. Nếu không có niềm tin ở thầy thì thiền 
sinh cũng khó lòng thành tựu. 


Sự tu tập không phải giống như việc lắp ráp 
sửa chữa một thiết bị, chỉ cần mở bản hướng dẫn 
ra và làm theo từng bước là được. Hoàn toàn 
không phải vậy! Sự tương thông tâm thức giữa 
thầy và trò, giữa hành giả và chư Phật, Bồ Tát 
là thật có và đóng vai trò quan trọng trong sự 
thành tựu, chứ không phải chỉ hoàn toàn do nỗ 
lực tự thân mà có thể đạt được. Điều này chúng 
ta đã có bàn đến ở một phần trên. 


Cùng là tu tập tâm ý thanh tịnh, nên tất yếu 
phải có phát sinh công đức. Tâm ý thanh tịnh, 
hiền thiện thì chính điều đó đã là thiện nghiệp, 
bởi Phật dạy rằng thân, khẩu, ý đều tạo nghiệp 
chứ không chỉ hành vi, lời nói mới tạo thành 
nghiệp. Hơn thế nữa, nghiệp tạo ra từ tâm ý còn 
có ý nghĩa quan trọng, quyết định hơn, bởi vì “ý 
dẫn đầu các pháp”. Tâm ý đã thanh tịnh thì bao 
nhiêu tạp niệm xấu ác đều không còn, lời nói xấu 
ác cũng không còn, hành vi xấu ác cũng không 


98 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





còn, do đó tội lỗi không thể tiếp tục phát sinh. 
Không thể tiếp tục phát sinh, đó chính là ý nghĩa 
điệt tội. 

Còn những tội đã tạo trước đây thì sao? Tội 
chướng sinh phiền não, nên người tạo ác nghiệp 
thì trong tâm bất an. Đem tâm tu tập sám hối 
tội cũ, làm cho tâm ý được thanh tịnh thì phiền 
não không còn, phiền não diệt rồi thì đó là bước 
đầu diệt tội. Nghiệp đến thì nhận, tất cả đều tùy 
duyên, do đó không còn tiếp tục tạo thêm nghiệp 
khác, đó cũng là ý nghĩa diệt tội. 

Nếu sự tu tập thực sự không thể dứt trừ tội 
nghiệp đã tạo, thì điều đó cũng có nghĩa là không 
một chúng sinh nào có thể tu tập chứng quả, bởi 
trong kinh đức Phật dạy rằng, tội lỗi của chúng 
sinh từ vô thủy đến nay nếu có hình tướng thì hư 
không cũng không đủ dung chứa. Điều này là sự 
thật, chúng ta tự suy xét cũng có thể biết được. 
Đại sư Tỉnh Am trong “Văn khuyên phát tâm 
Bồ-để” nói rằng: 

“Chúng ta ngày nay trong sinh hoạt thường 
ngày, mỗi hành vi, động tác thường phạm giới 
hạnh; mỗi miếng cơm, ngụm nước luôn trái luật 
nghĩ. Mỗi một ngày qua đã phạm vô số tội, huống 
chi trong suốt một đời, trải qua nhiều kiếp, tội lỗi 
sinh khỏi chắc chắn là không thể nói hết.” 

Nếu thực sự tin vào nhân quả, thì phải biết 
rằng mỗi một sự tổn hại ta gây ra cho chúng sinh 


99 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





đều là tội lỗi. Chúng ta sống trong đời, miếng ăn 
thức uống mỗi ngày đều có được từ việc gây tổn 
hại cho chúng sinh, thậm chí là diệt thân đoạt 
mạng, lẽ nào đó không phải là tội? Đừng nói chi 
những người ăn mặn vốn đã trực tiếp nhai nuốt 
xương thịt chúng sinh, đến như kẻ ăn chay thì 
cọng rau hạt gạo có được cũng là từ việc gây tổn 
hại chúng sinh mà có. Cuốc đất trồng rau là tổn 
hại trùn đế, bắt sâu nhổ cỏ không tổn hại sinh 
vật đó sao? Huống chi ngày nay không dùng đến 
thuốc trừ sâu thì không có nông sản thu hoạch, 
nên nông dân đều phải định kỳ phun thuốc, các 
sinh vật nhỏ nhoi bị tổn hại không thể tính đếm. 
Từ những việc ấy mà có miếng cơm ta ăn, ta 
không phải chịu một phần tội lỗi hay sao? 

Bởi vậy không phải vô có mà đức Phật dạy 
rằng thế giới này là “ngũ trược ác thế”, và hối 
thúc chúng ta phải sớm tu hành thoát ra vì “ba 
cối như căn nhà đang cháy”. (Kinh Pháp Hoa) 
Cho nên phải biết rằng, tội lỗi do tâm tạo ra, 
cũng do tâm biết tu tập mà diệt mất. Điều đó 
trong Kinh điển có dạy, không thể không tin. 

Chúng ta nhìn nhận như thế không phải là 
bi quan hay cường điệu, mà là sự thấy biết đúng 
thật. Thấy biết đúng thật như vậy rồi mới có thể 
khởi tâm dũng mãnh tu hành, không dám buông 
thả, lười nhác. Các vị thánh chúng theo Phật tu 
hành bao nhiêu năm, kẻ ít người nhiều đều đã 
chứng ngộ, nhưng trước khi nhập Niết-bàn ngài 


100 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





vẫn còn tha thiết thúc giục các vị “không được 
trì trệ lười nhác, buông thả phóng túng”. Huống 
ch chúng ta ngày nay, liệu đã học Phật được bao 
nhiêu, tu tập hành trì được bao nhiêu? Cho nên, 
Đại sư Tỉnh Am trong “Văn khuyên phát tâm 
Bồ-để” mới có lời tha thiết rằng: 

“Nếu không sớm khỏi tâm thương mình 
thương người, đau xót cho người, đau xót cho 
mình, thân khẩu cùng thống thiết, miệng niệm 
lệ rơi đều chân thành, khắp vì tất cả chúng sinh, 
bi ai cầu xin sám hối, thì chắc chắn trong ngàn 
đời muôn kiếp, khó tránh được quả báo xấu ác.” 


Sám hối được như thế, lễ lạy được như thế, thì 
chắc chắn phải được tội diệt phước sinh. Không 
thể nghi ngờ điều đó. Kinh Tứ thập nhị chương 
dạy rằng, bố thí cho một người xấu ác phước đức 
không bằng bố thí cho người hiền thiện; bố thí 
cho người hiền thiện không bằng cho người giữ 
giới; bố thí cho người giữ giới không bằng cúng 
dường bậc Tu-đà-hoàn, cho đến cúng dường chư 
Phật. Cúng dường chư Phật phước đức rất lớn. 
Như trên đã nói, đem tâm thành kính lễ lạy cũng 
là cúng dường, không nhất thiết phải là cúng 
dường bằng phẩm vật. Như trong đoạn kinh văn 
sau đây: 


“Trong lúc đức Thế Tôn đang trú ngụ tại 
RàJjagaha, Ngài nhập định Đại bi mà chư Phật 
thường trú, sau đó xuất định và quán sát thế 


101 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





gian. Ngài thấy ngay trong thành phố ấy tại khu 
vực của dân chúng Chiên-đà-la, có một bà lão 
sắp mạng chung và một ác nghiệp đưa đến địa 
ngục đã xuất hiện cho bà. 


Với tâm Đại bi, muốn làm cho bà tạo một 
nghiệp lành đưa đến cõi trời, Ngài suy nghĩ: “Ta 
sẽ an trú kẻ ấy vào thiên giới, Ngài liền cùng đại 
chúng Tỷ-kheo vào RàJagaha khất thực. 

Vào lúc ấy, bà lão Chiên-đà-la chống gậy ra 
khỏi thành, thấy đức Thế Tôn đến gần, và khi 
bà đối diện Ngài, bà dừng lại. Đức Thế Tôn cũng 
dừng lại và đứng ngay trước mặt bà như thể cản 
bà tiến lên. 

Sau đó, Tôn giả Mahà-Moggallàna, biết tâm 
bậc Đạo Sư và cũng biết thọ mạng bà lão sắp hết, 
bèn thúc giục bà đảnh lễ đức Thế Tôn... 

Khi bà lắng nghe lời Tôn giả, lòng đầy xúc 
động, bà phát khỏi tâm tín hướng về bậc Đạo 
Sư, liền đảnh lễ Ngài với năm phần thân thể sát 
đất, và do hân hoan trước đức Phật, bà nhất tâm 
đứng yên lặng, đầu cúi xuống. Đức Thế Tôn bảo: 

- Thế này là đủ để bà ấy lên thiên giới. 

Xong Ngài vào thành với đại chúng Tỷ-kheo. 
Ngay lập tức sau đó, một con bò cái chạy trốn 
cùng với bê con, lao về phía bà già, lấy cặp sừng 
húc bà chết tại chỗ... 


Sau đó, bà được tái sanh giữa cõi trời Ba mươi 


102 


Tha lực và các vấn đề cầu an, cầu siêu, lễ sám 





ba. Bà có một đoàn tùy tùng hộ tống gồm cả một 
trăm ngàn tiên nữ.” 

(Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka Nikãya, Tập II, 
Phẩm II - Cittalatä) 


Bà lão nghèo khó không có bất cứ phẩm vật 
gì để dâng lên bậc Đạo sư. Trước đó bà cũng chưa 
từng biết đến Tam bảo, không sẵn có tín tâm. 
Chỉ sau khi nghe lời thúc giục của Tôn giả Mục- 
kiền-liên, bà mới khởi tâm kính lễ đức Phật. Đức 
Thế Tôn nói “Thế này là đủ để bà ấy lên thiên 
giới”, cho thấy ngài đã biết việc này rõ ràng như 
một kết quả tất nhiên. Và quả đúng là bà lão sau 
khi chết được sinh lên cõi trời Ba mươi ba, tức cõi 
trời Đao-lợi. Nếu việc lễ lạy không giúp tội diệt 
phước sinh, thì làm sao từ một bà lão sắp rơi vào 
địa ngục lại có thể chuyển sinh thành một thiên 
nữ cõi trời Đao-lợi? 

Sự việc này cũng hoàn toàn phù hợp với lời 
dạy của Phật trong nhiều Kinh điển khác. Nên 
biết, tất cả tội lỗi, ác nghiệp căn bản đều do nơi 
tâm mà tạo thành, và bao nhiêu thiện nghiệp, 
căn lành cũng đều từ nơi tâm mà sinh khởi. Tu 
tập để làm cho tâm ý thanh tịnh là pháp tu căn 
bản đối với tất cả thiện nghiệp, nên không thể 
xem thường việc chí thành lễ sám. 


Luật nhân quả vận hành với những nhân 
duyên phức tạp chi phối lẫn nhau, không chỉ đơn 
thuần như một bài toán cộng trừ giữa các giá trị 


105 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





thiện ác. Đức Phật đã dạy rằng, chỉ có Phật mới 
thấu suốt được hết nghiệp quả của mọi chúng 
sinh. Đó là vì có vô số những yếu tố chi phối chứ 
không chỉ đơn thuần như những gì chúng ta nhìn 
thấy được. Cũng trong Tiểu Bộ Kinh, một cô gái 
ăn mày xin được ít thức ăn thừa trong đó có một 
miếng cơm cháy. Nàng cúng dường miếng cơm 
cháy này lên ngài Đại Ca-diếp, và ngay trong 
đêm đó nàng qua đời, được sinh về cõi trời Hóa 
Lạc. Nếu chúng ta làm một phép toán trừ đơn 
giản thì miếng cơm cháy kia hắn không thể trừ 
đi được bao nhiêu nghiệp xấu ác, đừng nói là có 
thể tạo phước sinh về cõi trời. 


Do đó chúng ta có thể biết rằng, tội ác nặng 
hay nhẹ, phước báu lớn hay nhỏ, không chỉ do 
hình tướng bên ngoài ta nhìn thấy, mà còn được 
quyết định do tâm hiền thiện hay xấu ác, do tâm 
chân thành hay bất kính. Nếu tin hiểu được như 
vậy, thì việc lễ sám sẽ có lợi ích rất lớn lao, không 
thể nghi ngờ. 


Tuy nhiên, nếu chúng ta lễ lạy chư Phật với 
tâm hoang mang, ngờ vực, không tin chắc được 
vào kết quả sự lễ lạy của mình, thì cho dù có lạy 
đến trăm ngàn lạy cũng không ích lợi gì cho tâm 
thức. Bởi vì lạy như thế là trong tâm không có 
sự chí thành cung kính, làm sao có thể giúp tâm 
thanh tịnh, làm sao có sự cảm ứng với tha lực 
của chư Phật Bồ Tát? 


104 


CHƯƠNG IV 


Tha lực từ góc nhìn của khoa 
học hiện đại 


ạt lý học cổ điển nhìn toàn bộ thế 

giới này như một sự lắp ghép của 
những yếu tố vật chất rời rạc và tồn tại tự thân. 
Mãi yếu tố vật chất đó đều mang một tính chất 
riêng biệt và do đó quyết định tính chất chung 
của vật thể mà chúng cấu thành. Cái bàn được 
tạo thành từ những mảnh gỗ làm chân bàn, mặt 
bàn, đinh ghép, lớp sơn bóng v.v... Phẩm chất 
của cái bàn được quyết định bởi phẩm chất của 
các yếu tố tạo thành nó, như gỗ tốt, gỗ xấu, sơn 
xanh, sơn vàng v.v... để cuối cùng hiện ra và được 
chúng ta nhận biết như một vật thể độc lập. 


Hơn thế nữa, các vật thể độc lập này được 
tin là phải luôn tuân theo những định luật vật 
lý bất biến và chính xác mà trải qua dòng thời 
gian đã được các nhà vật lý khám phá và ghi 
nhận. Đối với các nhà khoa học nói chung, các 
nhà vật lý nói riêng, tất cả vật thể trong vũ trụ 
đều hình thành, thay đổi, chuyển động hay tan 
rã theo những quy luật nhất định, và một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhất của khoa học 
chính là khám phá những quy luật ấy, đồng thời 


105 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





vận dụng chúng để giải thích về tất cả các hiện 
tượng tự nhiên diễn ra trong thực tại. 


Chẳng hạn, một quả táo rơi là hiện tượng 
hoàn toàn tự nhiên, nhưng phải đến thời Newton 
thì các nhà vật lý mới nêu rõ được quy luật liên 
quan đến sự rơi của quả táo. Từ những kết quả 
khám phá tương tự như thế, giới khoa học đã 
ngầm mặc định rằng mọi hiện tượng trong vũ trụ 
đều phải chịu sự chi phối của những quy luật, 
và chính sự tuân theo các quy luật như vậy sẽ 
tạo thành tính logic của mọi hiện tượng. Nắm 
vững các quy luật, một nhà khoa học sẽ có khả 
năng giải thích và tính toán chính xác về mọi 
hiện tượng. Chẳng hạn, việc một quả táo sẽ rơi 
như thế nào sau khi rời cành, với tốc độ nào, sẽ 
rơi xuống điểm nào... đều có thể được tính toán 
chính xác nếu nhà khoa học có được trong tay 
những dữ liệu liên quan như trọng lượng quả táo, 
hướng gió, sức gió vào thời điểm rơi v.v... Trong 
thực tế, ngày nay khoa học đã vận dụng chính 
những kiến thức như thế để phóng được phi 
thuyền đưa con người lên mặt trăng, một điều 
mà trước đây chỉ có trong huyền thoại. Nhiều 
hành tinh khác trong vũ trụ cũng có thể là điểm 
đến của con người trong tương lai. 

Thế nhưng, sự lạc quan cũng như những 
quan điểm trên của các nhà khoa học đã bắt đầu 
lung lay và thay đổi kể từ khi Albert Einstein 
đưa ra thuyết tương đối, cho thấy rằng một số 


106 


Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại 





định luật vật lý từ thời Newton là chưa hoàn 
toàn chính xác và cần xem xét bổ sung. Einstein 
đã chứng minh rằng thời gian và không gian vốn 
không phải là những đại lượng bất biến và riêng 
biệt như từ lâu chúng ta vẫn tưởng. Ngược lại, 
chúng có tính chất tương đối và tương quan lẫn 
nhau, đồng thời cũng có sự biến đối, ít nhất là 
tùy thuộc vào vận tốc chuyển động. Từ những 
khám phá của Binstein, các nhà khoa học mới 
biết rằng trong thực tế thì vận tốc chuyển động 
có ảnh hưởng trực tiếp đến cả không gian và 
thời gian, nhưng ảnh hưởng này quá nhỏ ở các 
chuyển động thông thường nên chúng ta không 
thể nhận biết. Khi vận tốc được tăng nhanh, ảnh 
hưởng này sẽ lớn lên và do đó có thể tạo thành 
những biến đổi lớn. Chẳng hạn, ở vận tốc chuyển 
động bằng 87% vận tốc ánh sáng thì thời gian 
chậm lại chỉ bằng một nửa so với bình thường. 
Nếu một người đi trên con tàu vũ trụ có vận tốc 
đó, anh ta già đi chậm hơn so với một người cùng 
tuổi với anh ta ở địa cầu. 


Thuyết tương đối chứng minh rằng vận tốc 
càng tăng thì thời gian trôi qua càng chậm. Khi 
vận tốc tăng đến 99% vận tốc ánh sáng, thời gian 
chậm lại 7 lần so với bình thường, và khi tăng 
đến 99,9% vận tốc ánh sáng thì thời gian chậm 
lại đến 22,4 lần.! 


1 Dẫn theo lời nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận trong sách “Cái 
vô hạn trong lòng bàn tay”. 


107 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Mặt khác, khi thời gian chậm lại như trên 
thì không gian cũng bị “co lạt theo tỷ lệ tương 
ứng. Nhà khoa học Trịnh Xuân Thuận mô tả 
hiện tượng này như sau: “Những biến dạng liên 
quan đến không gian và thời gian có thể được 
xem như là sự chuyển hóa của không gian thành 
thời gian, và ngược lại. Không gian bị co lại biến 
thành một thời gian kéo dài ra.” 

Cách nhìn mới về thời gian và không gian 
như những đại lượng biến đổi, co giãn được đã 
đưa khoa học hiện đại đến gần hơn với vũ trụ 
quan của Phật giáo, vì điều này đã được đề cập 
đến trong rất nhiều Kinh điển Bắc truyền. Kinh 
Duy-ma-cật có đoạn như sau: 

“VỊ Bồ Tát trụ ở pháp môn giải thoát Không 
thể nghĩ bàn, nắm lấy cõi thế giới tam thiên đại 
thiên như người thợ lò gốm cầm cái bàn xoay, đặt 
cõi ấy trong lòng bàn tay phải, rồi ném ra khỏi các 
cõi thế giới nhiều như số cát sông Hằng. Nhưng 
chúng sinh trong cõi ấy chẳng cảm giác, chẳng 
hay biết rằng họ đi tới đâu. Rồi Bồ Tát đem cõi 
thế giới ấy mà đặt lại chỗ cũ, tất cả chúng sinh 
trong cõi ấy cũng chẳng có cái ý tưởng rằng đã đi 
và trỏ lại, và tướng trạng của thế giới ấy vẫn y 
nguyên như cũ. 


“Lại nữa, Xá-lợi-phất! Hoặc có những chúng 
sinh muốn sống lâu ở thế gian mới độ thoát được, 
Bồ Tát liền kéo bảy ngày ra làm một kiếp, khiến 


108 


Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại 





những chúng sinh ấy bảo rằng đó là một kiếp. 
Hoặc có những chúng sinh chẳng muốn sống lâu 
mới độ thoát được, Bồ Tát liền thâu ngắn một 
kiếp làm bảy ngày, khiến những chúng sinh ấy 
bảo rằng đó là bảy ngày. ”" 


Với những hiểu biết theo vật lý học cổ điển, 
hẳn nhiên là đoạn kinh văn như trên không thể 
nào chấp nhận vì được xem là phi lý. Tuy nhiên, 
khi nhìn nhận việc thời gian và không gian là 
những đại lượng mang giá trị tương đối và có thể 
co giãn được thì những mô tả như trên là hoàn 
toàn khả thi, và do đó chúng ta không thể không 
kinh ngạc trước sự tương đồng giữa những điều 
được nói trong Kinh điển với những tri thức hiện 
đại của khoa học. 


Với thuyết tương đối, Einstein đã mang đến 
một làn gió mới cho khoa học hiện đại, mở ra 
khả năng phát triển vô cùng lớn lao trong việc 
nhận hiểu đúng thật hơn về thực tại vũ trũ. Tuy 
nhiên, trên con đường khám phá khoa học, cũng 
chính Einstein đã nhầm lẫn khi không vượt qua 
được những định kiến lâu đời của vật lý học cổ 
điển vốn nhìn nhận vũ trụ như được cấu thành 
từ những thực thể riêng biệt, rời rạc và tổn tại tự 
thân, chỉ được kết nối với nhau qua các quy luật 
vật lý tự nhiên bất biến. 

1 Kinh Duy-ma-cật, phẩm Không thể nghĩ bàn, bản Việt dịch 
của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn giáo, 
2007. 


109 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Năm 19385, Einstein cùng với hai đồng nghiệp 
ở Princeton là Boris Podolsky và Nathan Rosen 
thực hiện một thí nghiệm khoa học, được gọi theo 
tên viết tắt của cả 3 người là thí nghiệm BPR. 


Các tác giả đã dựa vào lý thuyết của cơ học 
lượng tử để mô tả việc thực hiện thí nghiệm này 
như sau: 


Hãy xét một hạt tách ra thành 2 hạt ánh 
sáng (photon) A và B. Vì lý do đối xứng, hai hạt 
A và B này luôn chuyển động theo 2 hướng ngược 
chiều nhau. Hãy lắp đặt các thiết bị đo và tiến 
hành kiểm tra. Nếu A chuyển động về hướng 
bắc, chúng ta sẽ phát hiện thấy B về hướng nam. 
Theo lý thuyết cơ học lượng tử, trước khi bị máy 
dò thu được thì A không có dạng hạt mà có dạng 
sóng. Vì sóng này không định xứ nên tồn tại một 
xác suất để A có thể di chuyển về bất cứ hướng 
nào. Chỉ khi bị quan sát thì A mới đổi dạng thành 
hạt và “biết” rằng nó chuyển động về hướng bắc. 
Nhưng nếu trước khi bị quan sát, A không “biết” 
trước nó sẽ chuyển động theo hướng nào thì làm 
sao B có thể “đoán” được hướng chuyển động của 
A để điều chỉnh hướng chuyển động của mình 
sao cho nó bị bắt ở cùng thời điểm theo hướng 
ngược lại? 


Điều này là vô nghĩa, trừ phi chấp nhận 
rằng A có thể thông báo tức thời cho B hướng 
chuyển động của mình. Nhưng, thuyết tương đối 


110 


Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại 





khẳng định rằng không có bất kỳ tín hiệu nào có 
thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng. Vì vậy, 
Binstein kết luận rằng cơ học lượng tử không mô 
tả được hiện thực một cách hoàn chỉnh. Theo ông, 
trong thực tế thì A phải biết trước nó sẽ đi theo 
hướng nào và truyền thông tin này cho B trước 
khi bị tách ra khỏi B. Như vậy thì những tính 
chất của A phải có một hiện thực khách quan 
độc lập với hành động quan sát. Như vậy, cách 
giải thích mang tính xác suất của cơ học lượng 
tử, theo đó, A có thể nằm ở bất cứ hướng nào, là 
sai lầm. Bên dưới tấm màn che bất định lượng tử 
phải có một hiện thực nội tại và tất định. Theo 
Einstein, vận tốc và vị trí xác định quỹ đạo của 
một hạt được xác định trên chính hạt đó, độc lập 
với hành động quan sát. Cơ học lượng tử không 
giải thích được quỹ đạo xác định của hạt, vì nó 
không xét tới các tham số phụ gọi là các “biến 
ẩn”. 

Điều cần lưu ý ở đây là các tác giả EPR chưa 
thực sự tiến hành thí nghiệm này trong thực tế 
mà chỉ nêu lên trên bình diện lý thuyết. Phải 
đến năm 1982 thì nhà vật lý học người Pháp 
Alain Aspect cùng các cộng sự tại trường Đại học 
Orsay (Pháp) mới hiện thực hóa thí nghiệm này 
và xác nhận những mô tả của nhóm Einstein 
là đúng thật. Trong thí nghiệm của Aspect, các 
photon A và B bị tách rời nhau đến 12 _ mét. Tuy 
nhiên, photon B vẫn luôn “biết” một cách tức 


111 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





thời những chuyển động của photon A để tự nó 
chuyển động theo một cách phù hợp. 


Như vậy, nhóm các tác giả Einstein và đồng 
nghiệp đã vận dụng chính xác lý thuyết để hình 
dung ra thí nghiệm EPR. Tuy nhiên, với kết quả 
có được từ thí nghiệm, thay vì đặt ra nghi vấn 
để tiếp tục đi tìm lời giải đáp thì Einstein đã vội 
vàng kết luận dựa trên suy diễn là nếu photon B 
đã không thể nhận được thông tin từ photon A do 
khoảng thời gian quá ngắn không đủ để bất kỳ 
tín hiệu nào có thể truyền đi, ngay cả với vận tốc 
ánh sáng, thì chắc chắn nó phải chứa sẵn những 
thông tin đó ngay từ trước khi bị chia tách. 


Và trong thực tế thì Binstein đã sai lầm. 
Trong thí nghiệm được Aspect và các cộng sự 
thực hiện, hai photon đã không gửi tín hiệu cho 
nhau, vì điều đó hoàn toàn không thể. Khoảng 
thời gian đáp ứng giữa 2 photon được xác định 
là ít hơn 10 phần tỷ giây và khoảng cách phải 
truyền tín hiệu là 12 mét. Với tốc độ của ánh 
sáng thì trong khoảng thời gian này cũng chỉ 
vượt qua được chưa quá 3 mét! Vậy bằng cách 
nào mà hai photon có thể luôn luôn có chuyển 
động tương ứng với nhau? 

Một thí nghiệm tương tự nhưng được mở 
rộng do nhà vật lý người Thụy Sĩ Nicolas Calsin 
và các cộng sự của ông ở Genève thực hiện vào 
năm 1998 đã bác bỏ giả định của Binstein rằng 


112 


Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại 





các photon đã “có sẵn” thông tin về nhau từ trước 
khi bị tách rời. 

Trong thí nghiệm này, các nhà khoa học lặp 
lại rất nhiều lần việc tạo ra các cặp photon, và 
thay vì chỉ cách nhau 12 mét, họ đã dùng các sợi 
quang học để truyền chúng đến hai nơi cách xa 
nhau đến 10 km, một hạt về phía bắc Genève 
và hạt còn lại về phía nam Genève. Hơn thế 
nữa, các photon không chỉ đơn thuần chuyển 
động theo các hướng khác nhau, mà chúng phải 
chọn ngẫu nhiên nhiều lần giữa hai hành trình 
di chuyển, một ngắn một dài. Kết quả quan sát 
được cho thấy, tuy chọn lựa một cách ngẫu nhiên 
nhưng có vẻ như các photon đã có số lần chọn 
đường ngắn và đường dài gần như tương đương 
nhau. Nhưng điều quan trọng hơn là trong tất cả 
mọi trường hợp, cả hai photon đều có sự lựa chọn 
giống nhaul 


Sự liên tục lặp lại thí nghiệm nhiều lần khác 
nhau đã loại trừ khả năng các photon “có sẵn” 
thông tin về nhau, và việc chúng có thể thông tin 
cho nhau tức thời trong thời gian ít hơn 3/10 tỷ 
giây qua khoảng cách 10 km là điều hoàn toàn 
không thể được, vì chúng ta chưa biết đến bất kỳ 
hình thức truyền tín hiệu nào có thể vượt qua tốc 
độ ánh sáng, đừng nói chi đến việc trong trường 
hợp này thì tín hiệu đó phải đi nhanh hơn ánh 
sáng đến hàng trăm ngàn lần! 


113 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Kết quả thí nghiệm này dẫn đến việc cần xem 
lại cách nhìn vũ trụ như những thực thể rời rạc, 
tự tôn. Thay vì vậy, giữa các thực thể trong vũ 
trụ luôn tổn tại một mối tương quan như những 
bộ phận không thể tách rời của một tổng thể. Hai 
photon A và B trong thí nghiệm này đã không 
cần đến bất kỳ hình thức truyền tín hiệu nào 
nhưng chúng vẫn duy trì được một mối liên kết 
tức thời với nhau, bất kể sự thay đổi khoảng cách 
giữa chúng. 

Như vậy, mặc dù khoa học hiện đại vẫn chưa 
thể giải thích hoặc mô tả một cách chỉ tiết về 
mối liên kết tương quan giữa các thực thể trong 
vũ trụ như một tổng thể không chia tách, nhưng 
cũng hoàn toàn không thể phủ nhận được sự 
hiện hữu của mối liên kết đó, một mối liên kết 
hoàn toàn vượt qua những giới hạn của cả không 
gian và thời gian, không còn tuân theo các quy 
luật vật lý cổ điển. 


Từ nhận thức mới này, giáo pháp nhân duyên 
của đạo Phật càng chứng tỏ thêm một tầng bậc 
sâu sắc hơn nữa. Khi đức Phật dạy rằng: “Cái 
này sinh vì cái kia sinh” thì không chỉ đơn giản 
là vì giữa chúng có một mối quan hệ nhân quả 
tất yếu nào đó, mà còn bởi vì tất cả đều là những 
thực thể cùng hiện hữu trong một tổng thể tương 
quan không chia tách, luôn có mối liên kết tức 
thời và chặt chẽ với nhau. 


114 


Tha lực từ góc nhìn của khoa học hiện đại 





Và với nhận thức tương quan này thì mối 
liên kết giữa tâm thức chúng sinh với chư Phật, 
Bồ Tát cũng như giữa các chúng sinh với nhau 
sẽ không còn là điều bí ẩn hay khó hiểu nữa. 
Một khi có sự thiết lập tương thông qua nguyện 
lực của chư Phật, Bồ Tát và sự hướng tâm chân 
thành của chúng sinh thì việc phát sinh tác dụng 
là điều hoàn toàn có thể hiểu được. 


Như vậy, việc Bồ Tát Quán Thế Âm hiển linh 
cứu khổ cứu nạn hay đức Phật A-di-đà và Thánh 
chúng tiếp dẫn người niệm Phật, đều là những 
sự kiện có thể nhận hiểu được qua lăng kính 
khoa học hiện đại, cho dù việc giải thích một cách 
tường tận hiện tượng này có thể vẫn còn phải chờ 
đợi thêm nhiều sự phát triển và khám phá khác 
nữa. Và cũng từ đó suy ra, việc phát sinh tha lực 
từ chư Phật, Bồ Tát nói chung cũng có thể hiểu 
theo cách tương tự như thế. 


115 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





116 


Thay lời kết 


hư chúng tôi đã nói ở phần dẫn 

nhập, tự lực và tha lực lân 
quan đến toàn bộ tiến trình tu tập của một người 
Phật tử, cho dù người ấy có nhận biết hay không. 
Cho dù một người có thể tự nhận mình chỉ tin 
vào sự nỗ lực của tự thân, thì tiến trình tu tập 
của người ấy vẫn nhất thiết phải chịu ảnh hưởng 
từ nhiều nguồn tha lực. Điều đó là tất nhiên, 
theo đúng lý nhân duyên mà Phật đã thuyết dạy. 
Không một pháp nào có thể tự nó hiện hữu mà 
không phụ thuộc vào nhân duyên. Việc tu tập 
của mỗi người cũng không ngoại lệ, cần phải xét 
đến tất cả các nhân duyên tương quan thì mới có 
thể tu tập một cách đúng hướng và hiệu quả. 


Nếu như người có khuynh hướng nhấn mạnh 
vào tự lực vẫn phải chịu ảnh hưởng từ tha lực, 
thì người có khuynh hướng nhấn mạnh vào tha 
lực cũng không thể không tự mình nỗ lực hết sức. 
Đó là lý do vì sao những người tu tập Tĩnh độ vẫn 
luôn nuôi dưỡng lòng vị tha, xả thân giúp người, 
làm đủ mọi công đức chứ không hề xao lãng đối 
với các việc thiện. 

Thật ra, cho dù tự lực hay tha lực, nếu người 
tu tập chân chánh theo lời Phật dạy thì đều sẽ 
đi đến một kết quả như nhau, một hướng tu tập 


117 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





nhữ nhau, đó là tự lgïvà lụi tha, lã tự giáo; giáo 
tha, để cuối cùng đi đến giác hạnh viên mãn. Bởi 
chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau nên đức 
Phật mới phương tiện chỉ bày nhiều pháp môn 
khác nhau để thích hợp với tâm lượng và năng 
lực khởi đầu của mỗi người. 

Người nào chỉ biết tin và dựa dẫm hoàn toàn 
vào tha lực thì đó là mê tín, là tà kiến, không thể 
làm đúng theo lời Phật dạy. Nhưng nếu người 
nào phủ nhận tha lực từ chư Phật, Bồ Tát, đó 
là không biết đến sự tương thông bất nhị giữa 
tâm thức chư Phật và tâm thức chúng sinh, và 
đó chính là biểu hiện của chấp ngã, cho rằng có 
một tâm thức “của ta” để tu tập và do đó tâm 
thức “của chư Phật” không thể tác động gì đến 
ta. Tu tập như vậy là rơi vào sa1 lệch ngay từ căn 
bản, không thể có kết quả tốt đẹp. 


Cần phải hiểu sâu mối tương quan giữa tâm 
thức chúng sinh và chư Phật, Bồ Tát, giữa chúng 
sinh với chúng sinh, thì mới có thể phát tâm tu 
tập một cách đúng hướng và hiệu quả. Xin mượn 
lời Đại sư Tỉnh Am nói về việc phát tâm như thế 
nào là đúng đắn để kết thúc tập sách này: 


“Có những kẻ tu hành không cứu xét tự tâm, 
chỉ biết hướng theo ngoại cảnh, như mong cầu 
lợi dưỡng hoặc tham muốn danh tiếng, chạy theo 
khoái lạc nhục dục hiện tại hoặc mong cầu quả 
báo tương lai. Phát tâm như thế gọi là tà vạy. 


118 


Thay lời kết 





Không cầu lợi dưỡng, danh tiếng, cũng không 
tham dục lạc, quả báo, chỉ vì muốn thoát ly sinh 
tử, thành tựu Bồ-đề. Phát tâm như thế gọi là 
chính đáng. 


Mỗi một niệm đều ngưống cầu Phật đạo, mỗi 
một ý tưởng trong tâm đều thương xót giáo hóa 
chúng sinh. Dù nghe rằng Phật đạo thăm thắm 
dài lâu, cũng không thối tâm khiếp sợ; nhìn thấy 
chúng sinh khó hóa độ, cũng không sinh lòng 
chán nắn môi mệt. Như trèo núi cao chót vớt, 
quyết lên tận đỉnh; như leo tháp lồn sừng sững, 
quyết đến tột càng. Phát tâm như thế gọi là chân 
thật. 


Tạo tội rồi không sám hối, mắc lỗi không chịu 
dứt trừ, bên ngoài ra dáng trong sạch, trong lòng 
đầy dây nhóp nhơ. Trước khởi tâm chuyên cần, 
sau hóa ra lười nhác. Tuy có chút lòng tốt, phần 
nhiều lại bị danh lợi xen vào. Dù có tu pháp lành, 
lại bị tội lỗi nghiệp xấu làm ô nhiễm. Phát tâm 
như thế gọi là dối trá. 

Pháp giới chúng sinh chưa cùng tận thì 
nguyện vẫn còn, đạo Bồ-đề chưa thành tựu thì 
nguyện chưa trọn. Phát tâm như thế gọi là lón 
hao. 

Quán xét ba cõi như tù ngục, vòng sinh tử 
như kẻ oán thù, chỉ muốn mau mau tự độ, không 
dám nghĩ đến việc cứu độ muôn người. Phát tâm 
như thế gọi là nhỏ hẹp. 


119 


Tự lực và tha lực trong Phật giáo 





Nếu ngoài tâm này thấy có chúng sinh phải 
nguyện cứu độ, thấy có Phật đạo phải nguyện 
tựu thành, công khó tu tập không quên, tri kiến 
tích tụ chẳng bỏ. Phát tâm như thế gọi là thiên 
lệch. 


Nếu biết tự tánh này là chúng sinh nên 
nguyện độ thoát; tự tánh này là Phật đạo nên 
nguyện tựu thành. Không thấy có bất kỳ pháp 
nào lìa khỏi tâm này mà tự hiện hữu. Dùng tâm 
rỗng rang như hư không để phát nguyện lón 
như hư không, tu tập công hạnh như hư không, 
chứng đắc quả vị như hư không, nhưng rốt cùng 
cũng không có tướng trạng hư không có thể nắm 
bắt. Phát tâm như thế gọi là viên mãn.” 


Nếu ai đã phát tâm đúng đắn được như lời 
dạy của Đại sư, thì trên con đường tu tập của 
người ấy chắc chắn sẽ không còn có thể khởi sinh 
nghi vấn về sự tồn tại cũng như tác dụng của tha 
lực từ chư Phật, Bồ Tát; và người như thế cũng 
không thể nào lười nhác, buông thả, phóng túng, 
chỉ biết dựa dẫm vào sự cứu vớt của chư Phật, Bồ 
Tát mà không tự nỗ lực hết sức mình. 


Và trên con đường tu tập chân chánh như thế 
thì tự lực và tha lực đều là những yếu tố tương 
quan tất yếu, cùng góp phần đưa hành giả sớm 
vượt qua những trạng thái khổ đau phiền não để 
nhanh chóng hướng đến một trạng thái an vui 
giải thoát bền lâu. 


120 


MỤC LỤC 


CHƯƠNG lI: Vai trò của tự lực 
và tha lực trong sự tu tập...................... 9 


CHƯƠNG II: Tha lực phát sinh 
và có tác dụng như thế nào?............... 21 


CHƯƠNG III: Tha lực và các vấn đề 


cầu an, câu siêu, lễ sám................ 33 
Ï.⁄1 00 111 net 35 
D2 'Ê GIÍ'ETỘ 22s 29g53 aan0xcaiEosbffoetlkouise 47 
TT 0n na 95 


CHƯƠNG IV: Tha lực từ góc nhìn 
của khoa học hiện đại ............. 105 


THấY THỊ: KẾT lostsasixkonseessrsfstliôskedssesi0Eensis 117 


121 


&⁄⁄2 (⁄⁄ 


l. kinh Pháp Cú, đức Phật dạy rằng: 
“Pháp thí thắng mọi thí.” Thực hành Pháp 


thí là chia sẻ, truyền rộng lời Phật dạy đến với mọi 
người. Mỗi người Phật tử đều có thể tùy theo khả 
năng để thực hành Pháp thí bằng những cách thức 
như Sau: 


1. Cố gắng học hiểu và thực hành những lời Phật 
dạy. Tự mình học hiểu càng sâu rộng thì việc 
chia sẻ, bố thí Pháp càng có hiệu quả lớn lao hơn. 
Nên nhớ rằng việc đọc sách còn quan trọng hơn 
cả việc mua sách. 

. Phải trân quý kinh điển, sách vở ¡in ấn lời Phật 
dạy. Khi có điều kiện thì mua, thỉnh về nhà để tự 
mình và người trong gia đình đều có điều kiện 
học hỏi làm theo. Không nên giữ làm của riêng 
mà phải sẵn lòng chia sẻ, truyền rộng, khuyến 
khích nhiều người khác cùng đọc và học theo. 
Không nên để kinh sách nằm yên đóng bụi trên 
kệ sách, vì kinh sách không có người đọc thì 
không thể mang lại lợi ích. 


. Tùy theo khả năng mà đóng góp tài vật, công sức 
để hỗ trợ cho những người làm công việc biên 
soạn, dịch thuật, in ấn, lưu hành kinh sách, để 
ngày càng có thêm nhiều kinh sách quý được in 
ấn, lưu hành. 


Thông thường, việc chi tiêu một số tiền nhỏ không 


thể mang lại lợi ích lớn, nhưng nếu sử dụng vào việc 
giúp lưu hành kinh sách thì lợi ích sẽ lớn lao không 


thể suy lường. Đó là vì đã giúp cho nhiều người có thể 
hiểu và làm theo lời Phật dạy. Mong sao quý Phật tử 
khắp nơi đều lưu tâm đóng góp sức mình vào những 
việc như trên. 


TINH YẾU THỰC HÀNH PHÁP THÍ 


- Mua thỉnh kinh sách về đọc, 
tự mình sẽ được rất nhiều lợi 
ích. 

Chia sẻ, truyền rộng bằng 
cách cho mượn, biếu tặng 
kinh sách đến nhiều người 
thì lợi ích ấy càng tăng thêm 


gấp nhiều lần. 


- Đóng góp công sức, tài vật để 


hỗ trợ công việc biên soạn, 
dịch thuật, giảng giải, in ấn, 
lưu hành kinh sách thì công 
đức lớn lao không thể suy 
lường, vì có vô số người sẽ 
được lợi ích từ việc lưu hành 
kinh sách. 





